Thể Nhập 
Thiền Định (Samatha) 
và 
Thiền Tuệ (Vipassanä) 


Hai bài Thuyết Trình về Thiền được trình bày tại 
Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới 


Thể Nhập 
Thiên Định (Samatha) 
và 
Thiền Tuệ (Vipassanä) 


Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw 
và 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Tâm Chánh dịch 


Thiền Samatha — Vipassanã giờ đây có thể 
thực hành thành công như chỉ dân của Đức Phật 


Sabbadaänam dhammadänam jinãti Pháp thí, thắng mọi thí! 
Sabbam rasam dhammaraso jinãti Pháp vị, thắng mọi vị! 
Sabbam ratim dhammaratT jinãti Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Tanhakkhayo sabbadukkham jinäti. Ái diệt, dứt mọi khổ! 


Đây là Món Quà Pháp, không dùng để bán. 
Người dịch chỉ giữ bản quyên dịch, việc ấn tống, sao chép 
không cần xi phép người dịch. Toàn bộ nội dung quyền sách 
này đặt tại trang web: http:/booktranslating.wordpress.com/ 


Giới Thiệu Tác Giả 
Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw' 

Tôn giả Äcinna được nhiều người biết đến với danh hiệu là 
“lôn giả Pa-Auk Tawya Sayadaw” (và trong các trường hợp ít 
nghi thức hơn thì gọi là “Pa-Auk Sayadaw”. “Sayadaw” trong 
tiếng Miến Điện là một danh xưng tôn kính có nghĩa là “vị thầy 
đáng kính”. 

Tôn giả Acinna sanh năm 1934 ở làng Leigh-Chaung, huyện 
Hinthada, ở vùng châu thổ cách thủ đô Yangon khoảng một trăm 
dặm về phía tây bắc. Vào năm 1944, lúc mười tuổi, ngài xuất gia 
làm sa-đi (sãmanera) ở một thiền viện trong làng. Trong suốt thập 
niên tiếp theo, ngài theo đuôi đời sống của một vị sa-di, học Kinh 
Điển Päli (bao gồm Luật (Winaya), Kinh (Suita) và Vĩ Diệu Pháp 
(Abhidhamma)) dưới sự chỉ dạy của nhiều vị thầy khác nhau. Ngài 
đã đậu ba kỳ thi về ngôn ngữ Pã|i trong khi vẫn còn là một sa-đi. 

Năm 1954, vào tuổi hai mươi, Sayadaw thọ cụ túc giới làm một 
Tỷ-kheo. Ngài tiếp tục nghiên cứu Kinh Điển Päli dưới sự hướng 
dẫn của các vị trưởng lão uyên bác. Năm 1956, ngài thi đậu kỳ thi 
Dhammãcariya danh tiếng. Học vị này tương đương với bằng Cử 
nhân Phật Học Päli và được phong danh hiệu “Pháp Sư”. 

Trong suốt tám năm tiếp theo, Sayadaw du hành khắp nước 
Myanmar để tiếp tục nghiên cứu học hỏi Giáo Pháp (Dhamưna) từ 
các bậc danh sư khác nhau. Năm 1964, vào mùa an cư mùa mưa 
(vassa) thứ mười, ngải chuyên sự chú tâm sang hành thiền mãnh 
liệt và thực hành “hạnh đầu đà ngụ trong rừng” trong suốt mười 
sáu năm tiếp theo. Ngài vẫn tiếp tục nghiên cứu Kinh Điền Päli dù 
giờ đây ngài đã tìm ra và đã đạt được những chỉ dẫn từ các vị thiền 


! Trích dịch từ trang web http:z//paauk.org/files/sayadawbio.html 


ii Giới Thiệu Tác Giả 
sư tôn kính thời bấy giờ. 

Năm 1981, Sayadaw nhận được tin nhắn từ ngài trụ trì Rừng 
Thiền Pa-Auk, Tôn giả Aggapañña. Ngài trụ trì sắp thị tịch và mời 
Tôn giả ÄÃcinna trông coi thiền viện. Năm ngày sau, Tôn giả 
Aggapañña qua đời. Là vị trụ trì mới của thiền viện, Tôn giả 
Acinna được biết đến là ngài “Pa-Auk Tawya Sayadaw”. Dù vân 
trông coI hoạt động của thiên viện, Sayadaw vẫn dành nhiều thời 
gian độc cư, hành thiền trong cốc tre ở đỉnh đồi của khu rừng vốn 
bao phủ một vùng đổi hoang văng chạy dọc chân rặng núi Taung 
Nyo. Khu vực đó, sau này, trở thành Thiền Viện Khu Thượng. 

Từ năm 1983, cả người xuất gia lẫn thế tục đã tìm đến học thiền 
với ngài Sayadaw. Thiền sinh ngoại quốc bắt đầu đến thiền viện 
vào đầu những năm 1990. Khi danh tiếng của ngài Sayadaw vang 
xa vững chắc, Thiền Viện Khu Thượng dần được mở rộng từ một 
cái cốc đơn giản và một ít đệ tử thành hơn hai trăm năm mươi cốc 
(kufi) (cốc của thiền sinh) nằm trong rừng; một tòa thiền đường 
hai tầng cho nam và một thư viện (với văn phòng, phòng vị tính, 
và tăng xá nằm ở tầng trệt); một trạm xá; một nhà thương; một 
sảnh đi bát khất thực; một nhà ăn có hai tầng lầu; và một sảnh tiếp 
khách và trú ngụ cho ngài Sayadaw. Ở Thiền Viện Khu Hạ, cho 
bên nữ, cơ sở vật chất gồm hơn 180 cốc (#w¡) một nhà bếp mới và 
một thiền đường ba tầng lầu (với khu vực ngủ ở tầng trệt) và một 
khu nhà tập thể năm tầng lầu. 

Hiện tại (tháng 5/2010), trong dịp khóa thiển tích cực do ngài 
Pa-Auk Tawya Sayadaw chủ trì, có gần hai ngàn vị tăng, tu nữ và 
thiền sinh thế tục cả người Myanmar và ngoại quốc đang tu tập tại 
Rừng Thiền Pa-Auk. Riêng thiền sinh người Việt Nam có gần tám 
mươi vị. Tính luôn người thế tục, vào dịp lễ, số người ở thiền viện 
đôi khi lên đến vài ngàn người. 

Năm 1997, ngài Sayadaw xuất bản 5 tập sách không lồ với tựa 
đề là “Lộ Hành Đến Niễ-bàn” (Nibbäanagamimi Patipada), giải 
thích chi tiết toàn bộ quá trình giảng dạy và được hỗ trợ bằng các 
trích dẫn phong phú từ Kinh Điền Pä|i - hiện chỉ có ấn bản tiếng 


Giới Thiệu Tác Giả 11 


Myanmar và Sinhalese (tiếng Sri Lanka). Vào ngày 4/1/1999, với 
sự phi nhận thành tựu của ngài Sayadaw, chính phủ Myanmar 
dành tặng ngài danh hiệu 4gøamahäkamưma{fhanacarja, nghĩa 
là “Đệ Nhất Đại Thiền Sư”. 

Ngài Sayadaw nói lưu loát tiếng Anh và có giảng dạy và chỉ đạo 
các khóa thiền bên ngoài Myanmar từ năm 1997. Các thông tin 
cập nhật về lịch trình giảng dạy của ngài Sayadaw có thể tham 
khảo tại trang web http://www.dhammaweb.net/ 


ko 


Tiểu Sử Tiến Sĩ Mehm Tin MonŸ 
Ông sanh ra ở làng Kamawet, huyện Mudon, tiểu bang Mon, 
nước Liên Bang Myanmar vào ngày I3/1/1934. 


Cha mẹ ông là những người sùng kính đạo Phật. Họ là người 
dân tộc Mon và sống bằng nghề nông. 


Ông theo học Đại Học Yangon năm 1951. Trong kỳ thi giữa 
khóa tổ chức năm 1953, ông đạt điểm cao nhất về Toán và Hóa 
Học và ông được tặng Huy chương Vàng Đại Học tên là Hoe Wah 
Kain cũng như Học bổng Đại Học. 

Trong kỳ thi Cử Nhân Khoa Học tổ chức năm 1955, ông đứng 
đầu xuất sắc về Vật Lý, Hóa Học và Toán Học Thuần Túy. Ông lại 
được tặng Huy Chương Vàng Đại Học tên là Esoof Bimiah. 

Năm 1956, ông đậu Cử Nhân Danh Dự Kỳ Thi Hóa Học với kết 
quả mỹ mãn và ông được trao Huy Chương Vàng Đại Học lần thứ 
ba tên là U Shwe Lay. 

Năm 1957, ông đến Hoa Kỳ để học Đại Học Illinois theo Học 
bổng Nhà nước của Chính phủ Liên Bang Myanmar. Ở đây, ông 
cũng được tặng Học Bồng Đại Học cho hai năm liên tiếp do kết 
quả xuất sắc trong năm. Ông lấy bằng Thạc sĩ Khoa học năm 1958 


? Trích dịch từ trang web htp:⁄/www.dhammadownload.conDr-MehmTinMon- 


mp3-English.htm 


IV Giới Thiệu Tác Giả 


và bằng Tiến Sĩ năm 1960. Ông cũng là thành viên của Hội Hóa 
học Danh dự Quốc gia Phi Lambda Upsilon và Hội Nghiên Cứu 
Khoa Học Sigma XI. 

Trong suốt thời gian 36 năm phục vụ đất nước từ năm 1956 đến 
1992, bên cạnh các chức vụ giảng viên, trưởng khoa và giáo sư 
Hóa ở nhiều trường Đại Học và Học Viện, ông còn đứng đầu Hội 
Phật Học của Viện Dược (J), Hội Phật Học của Viện Giáo Dục và 
Hội Phật Học của Đại Học MawlamylIne. Ông cũng làm thư ký và 
sau đó là chủ tịch Trung Ương Hội Phật Học của các trường Đại 
Học và Học Viện ở Yangon từ năm 1983 đến 1986. Ông thành 
công trong việc gây dựng quỹ và xây dựng tòa nhà Dhammayone 
và thánh tháp (Pagoda) trong Đại Học MawlamylIne. 

Tiến Sĩ Mehm Tin Mon còn xuất sắc trong các kỳ thi tôn giáo. 
Ông đứng đầu Kỳ Thi W7 Diệu Pháp (Abhidhamma) ở hai cấp độ là 
Phổ Thông và Danh Dự lần lượt vào năm 1981 và 1983. Năm 
1984, ông lại đứng đầu Kỳ Thi Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi 
Magga). Các kỳ thi này được Bộ Tôn Giáo Myanmar tổ chức hàng 
năm. 

Tiến Sĩ Mehm Tin Mon đã viết hơn ba mươi đầu sách về giáo 
dục cũng như về Phật Học. Ông du hành khắp Myanmar để giảng 
dạy Phật Pháp và tổ chức các lớp học tích cực về Vi Diệu Pháp. 
Ông được tặng thưởng danh hiệu Mahã Saddhamna Jotikadhaja 
(nghĩa là Bậc Đại Nhân Làm Chói Sáng Ngọn Cờ Chánh Pháp) 
của Chính Phủ Liên Bang Myanmar vào năm 1994 vì những đóng 
góp vượt bậc của ông đối với sự truyền bá Phật Pháp. 

Tiến Sĩ Mehm Tin Mon được bổ nhiệm làm Cố Vấn của Bộ Tôn 
Giáo từ ngày 1/8/1993 và ông phục vụ Nhà nước với tư cách này 
từ đó cho đến nay. 


‹...o 


Lời Người Dịch 


Trước khi đi vào nội dung quyền sách, người dịch mong muốn 
chia sẻ với quý độc giả một số hiểu biết qua Kinh Điển Nguyên 
Thủy của cá nhân mình về con đường tu tập để giải thoát khỏi 
vòng luân hồi sanh tử. Nếu những hiểu biết nảy có điều làm quý 
độc giả không hoan hỷ, mong quý vị từ bi thứ lỗi. 

Trong Kinh Kotigama`°, Đức Phật giảng về nguồn gốc chúng 
sanh phải sanh tử luân hồi như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt 
bốn Thánh để mà Tà và các Ông lâu ngày phải dong ruồi, lưu 
chuyển như thế này. Thế nào là bốn? 

Do không giác ngộ, do không thông đạt Thánh để về Khổ, 
này các Tỷ-kheo, nên Tà và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, 
lưu chuyển như thể này. Do không giác ngộ, do không thông 
đạt Thánh đề về Khổ tập nên Tà và các Ông lâu ngày phải 
dong ruồi, lưu chuyển như thể này. Do không giác ngộ, do 
không thông đạt Thánh đế về Khổ diệt nên Tà và các Ông lâu 
ngày phải dong ruồi, lưu chuyển như thế này. Do không giác 
ngộ, do không thông đạt Thánh đế về Con Đường đưa đến 
Khổ diệt, này các 1- kheo, nên Tà và các Ông lâu ngày phải 
dong ruồi, lưu chuyển như thể này. 

Như vậy, do không giác ngộ và không thông đạt Bốn Thánh Đế! 
nên chúng ta cứ phải trôi lăn trong vòng sanh tử luân hôi. Và Đức 
Thế Tôn đã giảng rằng để đoạn tận khổ đau, thoát khỏi sanh tử 
luân hồi, chúng ta cần phải giác ngộ toàn bộ Bốn Thánh Đề trong 
Kinh Ngôi Nhà có Nóc Nhọn` như sau: 


Kotigama Sutta (SN 56.21) - Hòa Thượng Thích Mmh Châu dịch Việt 
Bôn chân lý được thây và được chứng nghiệm bởi các bậc Thánh. 
Kũtagara Sutta (SN 56.44) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


VI Lời Người Dịch 


Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Không có như thật giác 
ngộ Thánh để về Khổ, không có như thật giác ngộ Thánh đề về 
Khổ tập, không có như thật giác ngộ Thánh để về Khổ diệt, 
không có như thật giác ngộ Thánh để về Con Đường đưa đến 
Khổ diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau"; sự kiện này 
không xảy ra. 

Vĩ như, này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Không xây dựng 
tâng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên 
của ngôi nhà”, sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các 
T)-kheo, ai nói như sau: "Không có như thát giác ngộ Thánh 
để về Khổ, không có như thật giác ngộ Thánh để về Khổ tập, 
không có như thật giác ngộ Thánh để về Khổ diệt, không có 
như thật giác ngộ Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt, 
ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau"; sự kiện này không xảy 
ra. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi xây dựng 
tầng dưới của căn nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên 
của ngôi nhà”; sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ai nói nhự sau: "“SaW khi nhự thật giác ngộ Thánh đê 
về Khổ, sau khi như thật giác ngộ Thánh đề về Khổ tập, sau 
khi như thật giác ngộ Thánh để về Khổ diệt, sau khi như 
thật giác ngộ Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt, ta 
sẽ đoạn tận khổ đau"; sự kiện này có 5y ra. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ 
biết: "Đây là Khổ", một cổ gắng cần phải làm để rõ biết: 
"Đây là Khổ tập", một cỗ gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây 
là Khổ diệt", một cổ gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây là 
Con Đường đưa đến Khổ diệt". 

Và Đức Phật đã giảng thế nào là Bốn Thánh Đề trong Kinh Như 
Lai Thuyế/” như sau: 
Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già 


` Tathagatena vutta 1 (SN 56.11) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Lời Người Dịch vn 


là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bị, khổ, ưu, não là khổ, 
oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, câu không được là khổ. 
Tóm lại, năm thủ uấn” là khô. 


Đây là Thánh đề về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái 
này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

Đây là Thánh để về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là ly 
tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 

Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này các 
T1)-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Như vậy, để chứng ngộ Thánh để về Khổ Diệt (Niếi-bàn) cũng 
như giác ngộ toàn bộ Bốn Thánh Đế, chúng ta phải thực hành 
Thánh Để về Con đường đưa đến Khổ Diệt. Và Đức Phật đã giảng 
về Khổ diệt đạo Thánh đề trong Kinh Đại Niệm X⁄Ẻ như sau: 

Này các Tỷ kheo, thể nào là Khổ diệt đạo Thánh để. Đó là 
bát chỉ Thánh đạo, tức là Chánh trí kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh trì kiến? Này các Tỷ 
kheo, tri kiến về Khó, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, 
tri kiến về Khô diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tri kiến. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly 
dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các tỷ kheo, như 
vậy gọi là Chánh tư duy. 

Này các Tỷ kheo thể nào là Chánh ngữ? Tự chế không nói 


Uấn có nghĩa là nhóm hay tập hợp, năm thủ uân là năm nhóm chấp thủ; đó là sắc 
thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, và thức thủ uân. 
° Mahã Satipatthana Sutta (DN 22) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


VI 


Lời Người Dịch 


láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế 
không nói lời phù phiểm. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh ngữ. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không 
sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà dâm. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh mạng? Này các Tỷ 
kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng 
chành mạng. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? Này các Tỷ 
kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các ác, bắt thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chỉ. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi 
lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyẾt, tâm, trì ch. 
Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ÿ muốn khiển cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn. Vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. 

Này các Tỷ kheo, thể nào là Chánh niệm? Này các Tỷ kheo, 
ở đây vị Tỷ kheo sống quản thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời; quản cảm thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh niệm, đề chế ngự 
tham ưu ở đời; quán tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chảnh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời; quán pháp trên các 
pháp, tỉnh cân tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đổi. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh niệm. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? Này các Tỷ 
kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác bắt thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, 
với tứ. Tỷ kheo ấy diệt tâm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, 


Lời Người Dịch 1X 


nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hỷ tru xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh goi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trủ Thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Chánh định. 

Như vậy, Đức Phật đã dạy Khô Diệt Đạo Thánh Đề chính là Bát 
Thánh Đạo, vậy thì trong Giáo Pháp của Đức Phật có con đường 
nào khác ngoài Bát Thánh Đạo nữa hay không? Trong Kinh Đại- 
Bát-Niễt-Bàn”, Đức Phật đã dạy về điều này. 

- Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh 
đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không 
có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không 
có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát 
Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 
Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Đạo, 
thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có 
đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sq-IHÔH. 
Những hệ thống ngoại đạo khác đêu không có những Sa-môn. 
Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chơn chánh, 
thời đời này không văng những vị A-la-hán. 

Như vậy, không một chúng sanh nào có thể chứng ngộ Thánh 
để về Khổ diệt (Niếi-bàn) mà lại không cần thực hành đúng đắn 
Bát Thánh Đạo. Chúng ta không thể chứng ngộ Niết-bàn với “Một 
Đạo” là Chánh Niệm hay “Hai Đạo” là Chánh Niệm và 7?nh Giác 
(một “đạo ” mới) hay “Bảy Đạo” là Tâm Đạo trừ Chánh Định. Với 
ba-la-mật chân thật đã viên mãn và trí tuệ của một vị Phật Toàn 
Giác, Đức Phật đã không hề liên hệ gì đến cái gọi là “Thất Thánh 
Đạo” dành riêng cho người có ba-la-mật đặc biệt nào, từ Đức Phật 
cho đến ngài Sãriputta, ngài Mahã Moggallana và cho đến các vị 
Thường Thanh Văn. Tuy nhiên, với trí tuệ phàm nhân, chúng ta 


? Mahã Parinibbäna Sutta (DN 16) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


X Lời Người Dịch 


hoàn toàn có thể thêm bớt, sửa đối đạo lộ giải thoát và cho rằng 
các đạo lộ “tân kỳ” ấy cũng dẫn đến Niết-bàn. Tất nhiên, với sự tu 
tập theo pháp môn “tân kỳ” ấy, chúng ta sẽ rất dễ dàng và nhanh 
chóng chứng đắc Niết-bản, và Niết-bản ấy đương nhiên cũng là 
Niết-bàn “tân kỳ”, tức là nó không có liên hệ gì đến sự đoạn tận 
khô đau, chấm đứt sanh tử luân hồi. Và cùng với sự sáng tạo ra 
pháp môn mới, chúng ta chính thức trở thành một vị tổ mới trong 
Đạo Phật. Tóm lại, để có thể chứng ngộ Niết-bàn — sự diệt tận 
hoàn toàn năm thủ uấn (Khổ Đô) và các nhân sanh ra năm thủ uấn 
(Khổ Tập Đớ), sự an lạc tôi hậu, có bản chất là thường, lạc và vô 
ngã — như lời Đức Phật chỉ dạy, chúng ta không thể không nỗ lực 
tu tập đúng đắn chỉ duy nhất Bát Thánh Đạo theo lời dạy của Đức 
Phật. 

Trong Kinh Định”", Đức Phật đã giảng làm thể nào để như thật 
rõ biết Bốn Thánh đề như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo có định, như thật rõ biết (pajãnäti). Và như thật rõ biết 
gì 

Như thật rõ biết: "Đây là Khổ". Như thật rõ biết: "Đây là 
Khổ tập". Như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt". Như thật rõ 
biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". 

Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo có định, như thật rõ biết. Do vậy, này các Tỷ- kheo, một 
cỗ gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ". Một cỗ gắng 
cần phải làm đề rõ biết: "Đây là Khổ tập". Một cố gắng cán 
phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ diệt". Một cố gắng cán phải 
làm để rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". 

Như vậy, nếu không có Chánh Định, chúng ta sẽ không thể viên 
mãn được Bát Thánh Đạo cũng như không thể như thật rõ biết 
Khổ Đé, Khổ Tập Đế và cảng không thể chứng ngộ Niết-bàn. Vai 
trò quyết định của Chánh Định đối với sự giải thoát lại được Đức 


!9 Samadhi Sutta (SN 56.1) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Lời Người Dịch XI 


Phật chỉ dạy một lần nữa trong Kinh Đại-Bát-Niết-bàn ”, trước khi 
Ngài nhập Vô Dư Niết-bản như sau: 

Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng 
đạt bốn Pháp mà Tù và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong 
biển sanh tử. Thể nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, chính vì 
không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Giới mà Tà và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỷ- 
kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng dạt Thánh 
Định mà Tu và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển 
sanh tứ. Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các Ngươi lâu đời phái trôi 
lăn trong biển sanh tử. Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác 
ngộ, không chứng đạt Thánh giải thoát mà Ta và các Ngươi 
lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. 

Như vậy, chúng ta không thể chấm dứt tử sanh luân hồi nếu 
không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Giới Học. Cũng tương tự 
như vậy đối với Thánh Định Học và Thánh Tuệ Học. Do vậy, 
chúng ta cần phải thực hành viên mãn toàn bộ ba Thánh Học này 
mà không thê bỏ sót hay phi báng bất kỳ Thánh Học nảo. Với sự 
thực hành viên mãn toàn bộ ba Thánh Học này mà chúng ta mới 
giác ngộ và chứng đạt được Thánh Giải Thoát. Với sự giác ngộ và 
chứng đạt toàn bộ bốn Pháp này mà chúng ta giải thoát được khỏi 
sanh tử luân hồi và đoạn tận được khổ đau. 

Vì những lý do trên, nếu không dựa trên nền tảng Chánh 
Định (Thánh Định) nói riêng và Bát Thánh Đạo nói chung thì 
tất cả các phương pháp tu tập với thân và tâm chỉ là các giải 
pháp tâm lý trị liệu hay là các phương cách tự kỷ ám thị hoặc 
là các cách trị bệnh, tăng cường sức khỏe mà thôi. Mặc dù các 
giải pháp tâm lý trị liệu có thể giúp ta ngăn ngừa một số phiền 
não hay một sô hành động bắt thiện, cũng như các phương 
cách tự kỷ ám thị có thể giúp ta đạt được ít nhiều sự an lạc; 
nhưng tựu chung tất cả các phương pháp này đều không thể 


! Mahã Parinibbana Sutta (DN 16) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


xii Lời Người Dịch 
giúp ta giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. 

Mỗi một đề mục thiền đều phải có đối tượng của nó. Với thiền 
Định thì đó chính là các pháp tục để (khái niệm) `”. Còn đỗi tượng 
của thiền Tuệ chính là đặc tính của các pháp chân để, tức là đặc 
tỉnh vô thường, khổ và vô ngã của cả năm thủ uấn (Khổ Đổ) và các 
nhân của chúng (Khổ Tập Đó). Điều này có nghĩa rằng không thê 
thực hành thiền Tuệ hay sđ/-na định (khanikasamadhi) của thiền 
Tuệ với đối tượng là đặc tính của các khái mệm như: chân fay; 
bụng, hơi thở, únh sáng... Tương tự, ta cũng không thê thực hành 
thiền Tuệ hay sá/-na định (khanikasamadhi) của thiền Tuệ với đỗi 
tượng là đặc fính của các khái niệm đã được ta gân (tự kỷ ám thị) 
cho cái tên mới là sắc cho những gì thuộc về vật chất, là danh cho 
những øì thuộc về tâm thức mà lại không trực tiếp rõ thấy biết các 
đặc tính, phận sự, biểu hiện và nhân gần của chúng. Thiền Tuệ chỉ 
có thê được tiễn hành trên đặc tính của các đối tượng mà nhờ ánh 
sáng trí tuệ của tâm có định, ta rõ thấy chúng là 2đ sắc chân để, 81 
tâm hiệp thế, 52 tâm sở (Khô Đê) và các nhân của chúng (Khổ 
Tập Đề) mà thôi. Chính do chúng ta thực hành thiền Tuệ, mà vào 
lúc đó, chúng ta chỉ thấy danh - sắc chân đế cùng với các nhân của 
chúng, nhờ đó các khái nệm chế định bị văng mặt. Vào lúc thực 
hành thiền Tuệ, chúng ta thấy biết được toàn bộ vũ trụ này không 
là gì cả ngoại trừ danh và sắc cùng với các nhân của chúng. v 
ta không thê nào tìm thấy đâu là bàn, ghế, đâu là chồng, VỢ,... nữa 
mà thay vào đó là các thực thê đanh - sắc” ° (năm uấn) cữ/g VỚI 
các nhân của chúng sanh diệt liên tục theo môi sát-na thời gian và 
theo nhân duyên của chúng. Chính nhờ việc rõ thấy các thực thê 
danh chân đế và sắc chân đế, phá vỡ tính khối mà đặc tính vô ngã 
được hiển hiện rõ ràng. Và chúng ta chỉ thấy bản chế, chồng VỢ.... 
trở lại khi nào chúng ta xuất khỏi thiền Tuệ mà thôi. Tất cả các 
pháp môn có đối tượng là các pháp chế định (khái niệm) đều 


12 


Ngoại trừ bốn thiền vô sắc lấy đối tượng chân đề là danh. 
13 


Danh — sắc ở đây là cách gọi ngắn gọncho danh uân và sắc uân, trong đó danh uẫn 
bao gồm thọ uẫn, tưởng uân, hành uâẫn và thức uẫn. 


Lời Người Dịch XI 


không thể liễu tri như thật đặc tính vô ngã. Chừng nào chúng ta 
còn thấy bàn, ghế là bàn, ghế thì chừng đó chúng ta đều luôn tự 
biết rằng chúng là của ta, hoặc của bạn ta, hoặc của chùa ta, hoặc 
của nước ta, hoặc của trái đất ta, hoặc của vũ trụ ta. Do vậy, chừng 
nào chúng ta còn thấy bản, ghế, hơi thở, bụng, ánh sáng... thì 
chừng đó chúng ta chỉ có thê ứzởng quán đặc tính vô thường, khổ, 
vô ngã của các khái niệm mà thôi; và chừng đó không thê nói rằng 
chúng ta đang fuệ quán đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của các 
pháp hữu vi được. Cho đến khi nào chúng ta thành tựu được 7ê 
Xác Định Danh-Sắc và đang thực hành thiền Tuệ thì lúc ấy chúng 
ta mới xua đuổi được tà kiến là thân kiến cho rằng có cái ta, có cái 
của ta, có cái tự ngã của ta. Thực chất, cái ngã, cái “fôï” mà chúng 
ta vẫn hằng lo lắng, chăm sóc, chiều chuộng nó chăng qua chỉ là 
sự tưởng tượng. Sự thật tột cùng ở đây là chỉ có năm uấn (cái mà 
chúng ta vẫn gọi là “tôi” hay “của tôi” hay “tự ngã của tôi”) và 
các nhân của nó. Do vô minh Ý, tham ái và chấp thủ, mà ngũ uân 
khi xúc chạm với các loại đối tượng (sắc, thanh, mùi, vị, xúc, 
pháp) thì tạo ra các hành động (là thiện nghiệp hay bất thiện 
nghiệp) mà thôi. Riêng đối với các vị Arahant, là những bậc đã tận 
diệt toản bộ các ô nhiễm, ngoài lúc ngủ và ngoài lúc tác ý đến các 
pháp chế định (khái niệm), thì các ngài chẳng bao giờ ngừng thấy 
sự sanh - diệt hoặc chỉ sự diệt của danh-sắc và các nhân của 
chúng, sự việc này kéo dài suốt ngày lẫn đêm và năm này qua 
tháng nọ. 

Khi thực hành thiền tuệ, thấy biết được danh sắc và các nhân 
của chúng thôi thì chưa đủ mà còn phải rõ thấy, giác ngộ được các 
đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Vì các thực thể danh 


14 ` ^ „ ^ ĐÁ z Ã z z Ả N Và z “ z z Ả 
Là sự không giác ngộ Bôn Thánh Đê, các nhóm uân và xứ quá khứ, các nhómuân 


và xứ tương lai, đầu trước và đầu sau của các nhóm uân và xứ hiện tại, quan hệ nhân 
quả của Pháp Duyên Khởi bao gồmnghiệp và quả của nghiệp. Là vô minh, nó che phủ 
nhãn tâm của con người, ngăn không cho con người thấy được bản chất chân thật của 
mọi vật. Là ảo tưởng, nó đánh lừa các chúng sanh bằng cách khiến các chúng sanh 
thấy đời sống là thường, lạc, ngã, tịnh mỹ, trong khi bản chất chân thật của các pháp 
thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bắt tịnh. 


XIV Lời Người Dịch 


- SẮC cùng với các nhân của chúng sanh điệt liên tục và cực kỳ 
nhanh chóng theo mỗi sát-na thời gian và theo nhân duyên của 
chúng mà tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Do tất cả các pháp 
hữu vi luôn bị đàn áp bởi sự sanh - điệt nhanh chóng và liên tục 
(vô thường) mà tất cả các pháp hữu vi đều là khô. Chính vì hoàn 
toàn không có một thực thể nào tồn tại tương đối vững bền để chịu 
sự sai khiến của chúng ta, cũng như không có một tự ngã nào ưa 
thích sự khổ; và hơn nữa, chẳng có một tự ngã tỪ bị và trí tuệ nào 
của chúng ta chịu giúp hay chịu sự sai khiến. của chúng ta để 
chúng ta luôn luôn được hạnh phúc theo ý muốn nên /ất cả các 
Pháp'" đều là vô ngã. Ngoài ra, chúng ta không chỉ tham ái và 
chấp thủ năm uẫn ở thực tại hiện tiền mà thôi, chúng ta còn tham 
ái và chấp thủ chúng ở cả quá khứ và tương lai. Do vậy, chúng ta 
không chỉ thực hành thiền tuệ với đối tượng là đặc tính của pháp 
hữu vỉ trong hiện tại mà chúng ta còn phải tuệ tri chúng ở cả quá 
khứ và tương lai. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ tham ái và chấp 
thủ với chính bản thân mình mà còn tham ái vả chấp thủ với mọi 
người, mọi vật xung quanh và trong toàn thế gian. Do vậy, chúng 
ta cần phải đuệ fri đặc tính của tất cả các pháp hữu vi, cả bên 
trong lẫn bên ngoài bản thân chúng ta. Do chúng ta tuệ tri đặc 
tính của tất cả các pháp hữu vỉ trong cả ba thời quá khứ, hiện tại 
và tương lai, trong thân và ngoài thân lả vô thường, khổ và vô ngã 
mà ta dần đi đến sự ly tham, quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có 
chấp trước đối với chúng. 

VớI sự giảng dạy về sự tu tập Định học và Tuệ học, trong Kinh 
Đại Niệm Xứ”, Đức Phật đã giảng về Bốn Niệm Xứ. 


!Š. Pháp Hữu V¡ là pháp có sự tạo tác do vậy có quả của sự tạo tác, tức là có nhân, có 


quả: có các nhân sanh ra danh — sắc (Khổ Tập Đế) và có quả là danh và sắc (Khổ Đô). 
'® Gồm cả Pháp Hữu Vi và Pháp Vô Vi. Pháp Vô Vi là pháp không có sự tạo tác, do 
vậy không có quả của sự tạo tác, tức là không có nhân, không có quả: không có các 
nguyên nhân sanh ra danh - sắc (Khổ Tập Đê) và không có đanh — sắc (Khổ Đô). Do 
Pháp Vô V¡ không có sự tạo tác nên chúng ta không thể sai khiến Pháp Vô V¡, do vậy, 
Pháp Vô V¡ cũng là vô ngã. Pháp Vô V¡ là tên gọi khác của Niếr-bàn. 

!” Mahã Satipatthäna Sutta (DN 22) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Lời Người Dịch XV 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu bị, diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn niệm xứ. 


Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống 
quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham tru ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quản tâm 
trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. 

Như vậy, con đường độc nhất đi đến giải thoát là phải thực hành 
viên mãn cả Bốn niệm xứ. Đức Phật đã không liên hệ gì đến sự 
thực hành chỉ với một trong bốn niệm xứ là có thể đưa đến chứng 
ngộ Niết-bàn. Với sự thực hành lần lượt Bát Thánh Đạo về Thiên 
Định (Định học) và Bát Thánh Đạo về Thiên Tuệ (Tuệ học), hành 
giả sẽ dần đi đến viên mãn Bái Thánh Đạo (Đạo Để) Hiệp Thế. 
Với sự viên mãn Bá Thánh Đạo Hiệp Thế, Bát Thánh Đạo (Đạo 
Đô) Siêu Thể vốn lẫy Niết-bàn (Khổ Diệt Để) làm đối tượng sẽ 
ngay tức khắc được sanh khởi. Do Bát Thánh Đạo Siêu Thế có ba 
chỉ đạo về Giới là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, ba 
chi đạo về Định là Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định và 
hai chi đạo về Tuệ là Chánh Tri Kiến và Chánh Tư Duy đồng sanh 
khởi có phận sự là tận diệt các phiền não mà Thánh Giải Thoát 
được thành tựu. Với sự viên mãn tam học Giới, Định, Tuệ và 
chứng ngộ Thánh Giải Thoát, hành giả chứng ngộ toản vẹn Bốn 
Thánh Đề và thoát khỏi sanh tử luân hồi: 

Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, được 
chứng dạt; khi Thánh Định dược giác ngộ, được chứng đạt; 
khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh 
Giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một 
đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời 
sống mới được dứt sạch, nay không còn một đời sống nào 


XVI Lời Người Dịch 
18 


Ngược lại, nếu chỉ tu tập với mỗi niệm thân hay niệm thọ 
hay riệm tâm hay niệm pháp, hành giả không thể thực hành 
viên mãn đầy đủ Định học cũng như không thể giác ngộ, 
không thể thông đạt sắc £hủ uẩn””, thọ thủ uấn””, tưởng thủ 
uẫn”, hành thủ uẩn”” và thức thủ uẵn” ” (Khổ Đô) và các nhân 
của chúng (Khổ lập Đố) vốn là đối tượng. của Tuệ học. Do 
không thê giác ngộ, không thê thông đạt năm uấẫn (Khổ Đô) và các 
nhân của chúng (Khổ Tập Đô, chúng ta không thê chứng ngộ 
được Niết-bản. Lại nữa, năm uân này không hè bao gôm trong 
nhau. Ví dụ, thọ uấn không bao gồm trong nó sắc uân hay tưởng 
uân hay hành uân hay thức uân... Do vậy, chúng ta không thể nói 
rằng chỉ cần rõ biết một uân thì có nghĩa là rõ biết luôn cả các uân 
còn lại. Điều này cũng có thể ví như việc chúng ta biết chạy xe 
gắn máy (các loại) thì không có nghĩa là chúng ta biết chạy xe hơi 
nếu chúng ta chưa học lái xe hơi. Cụ thể, nếu chỉ thực hành niệm 
thân với đối tượng là sắc chân đề (quán sắc), hành giả chỉ có được 
trí tuệ hiểu biết về sắc chân đế mà thôi và không thể nào có được 
sự hiểu biết về các uân khác cũng như các nhân của năm uân. Còn 
nếu hành giả thực hành niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp 
với đối tượng không phải là đặc fính của 28 sắc chân để, 81 tâm 
hiệp thế, 52 tâm sở (Khổ Đế) cùng với các nhân của chúng (Khổ 
Tập Đế) thì có nghĩa là hành giả đang thực hành tâm lý trị liệu kết 


'Š. Mahã Parinibbana Sutta (DN 16) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 

n: “Phàm sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, 
xa hay gần, như vậy là Sắc uẩn ” (MN 109). 28 sắc chân đề thuộc về Sắc uấn. 

?9 «Phàm cảm thọ gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gân, như vậy là thọ uấn ” (MN 109). Tâm sở Thọ thuộc về Thọ uấn. 

?L «Phàm tưởng gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gần, như vậy là tưởng uấn ” (MN 109). Tâm sở Tưởng thuộc về Tưởng 
uấn. 

?2“Phàm hành gì quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gân, như vậy là hành uẩn ” (MN 109). 50 Tâm sở còn lại thuộc về Hành 
uắn. 

3 “Phàm thức gì quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gân, như vậy là thức uẩn ” (MN 109). 81 Tâm vương thuộc về Thức uẩn. 


Lời Người Dịch xvI 


hợp với tự kỷ ám thị mà thôi. Tuy rằng trong lộ trình tâm đắc đạo, 
theo bản chất, quy luật của tâm, các tâm tuệ minh sát hiệp thế chỉ 
có thê bắt một trong ba đặc tính là vô thường hay khổ hay vô ngã 
của Khổ Đề hay Khổ Tập Đề (pháp hữu vi) làm đối tượng của nó, 
tức là lúc đó hành giả đang thực hành một trong bốn niệm xứ; 
nhưng, trong quá trình tu tập thiền minh sát, hảnh giả cần phải tu 
tập thấu suốt, thông đạt ba đặc tính của cả Khô Đề và Khô Tập Đề, 
tức cả bốn niệm xứ, ở các lộ trình tâm khác nhau. Tóm lại, nếu 
không tu tập cả bốn niệm xứ một cách có hệ thống theo kinh điền, 
hành giả không thể giác ngộ được Bốn Thánh Đề để chấm dứt cái 
khổ sanh tử luân hồi. 

Trong Kinh Tượng Pháp”? (Kính Giả Mạo Diệu Pháp), Đức 
Phật có giảng về việc Diệu Pháp bị giả mạo như sau: 

Ở đây, khi nào các người ngu có mặt, chính họ làm diệu 
pháp biến mắt. 

Này Kassapa, có năm thối pháp khiến cho diệu pháp bị 
hỗn loạn và biến mắt. Thế nào là năm? 

Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ sống không tôn kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, 
sống không tôn kính, không tùy thuận Chánh Pháp, sống 
không tôn kính, không tùy thuận Chúng Tăng, sống không 
tôn kính, không tủy thuận Học Giới, sống không tôn kính, 
không tùy thuận đối với Thiền Định, 

Thật kỳ lạ là Đức Phật dạy về Tam học Giới, Định, Tuệ nhưng 
lại bảo chỉ riêng việc sống không tùy thuận Giới học và Định học 
là làm tiêu hoại Diệu Pháp. Trong khi đó, chúng ta ai cũng muốn 
thoát khổ nhanh nhất mà lại tốn ít công sức nhất và với trí tuệ 
phàm nhân của mình, nhiều người trong số chúng ta thấy rằng chỉ 
có Tuệ học mới là cứu cánh. Tuệ học là pháp luôn được mọi người 
kính trọng và mong được thực hành. Với suy luận như vậy, Tuệ 
học xứng đáng được coi là chỉ dấu cho Diệu Pháp. Và như vậy, 


? Saddhammapatiripaka Sutta (SN 16.13) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


XVIII Lời Người Dịch 


trong khi coi Tuệ học là cứu cánh, ta dễ dàng từ bỏ Giới học và 
Định học. Tuy nhiên, trong Chánh Pháp, không thể thực hành 
Định học tốt đẹp mà lại không cần tu tập tốt Giới học, và càng 
không thể tiến hành Tuệ học mà lại không cần viên mãn Định học: 

Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với 
Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định 
sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa 
đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, 
hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu.” 

Như vậy, khi sống không tôn kính, không tùy thuận Giới học và 
Định học thì tự động, ta không thể thực hành được Tuệ học. Và 
cái mà ta gọi là £u đập Tuệ mà không cần dựa trên nền tảng Giới 
và Định thì chắng phải là Định mà cũng chẳng phải là Tuệ; do 
vậy mà Diệu Pháp sẽ bị hỗn loạn và biến mắt. 

Nhưng làm thế nào chúng ta có, ghế nhận biết được Chánh 
Pháp? Trong Kinh Đại Bái- Niết-Bàn””, Đức Thế Tôn đã giảng về 
điều nảy. 

- Này các Tỷ-kheo, Tà sẽ giảng bốn Đại giáo pháp, hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Xin vâng, bạch Thể Tôn! 

Các Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Này Hiển giá, 
tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 
Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tản thản, Không nên 
hủy báng lời nói của Tỷ-kheo áy. Không tản thản, không hủy 
bảng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi 
đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, nếu chúng không 
phù hợp với Ninh, không tương ứng với Luật, thời các 


?Š Mahä Parinibbäna Sutta (DN 16) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
?6 Mahä Parinibbäna Sutta (DN 16) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Lời Người Dịch XIX 


Ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này không phải 
là lòi Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này 
các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sảnh với 
Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với Kinh, 
tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: "Chắc 
chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo 
ấy đã thọ giáo chơn chánh" Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại 
giáo pháp thứ nhất, các Ngươi hãy thọ trì. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại trú xứ kỉa, có 
Tăng chứng ở với các vị Thượng tọa, với các Thủ chúng. lôi 
tự thân nghe từ miệng lăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 
Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên 
hủy báng lời nói của T)-kheo áy. Không tán thản, không hủy 
bảng, môi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đổi chiếu với Luật, nếu chúng 
không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời 
các Ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này không 
phải là lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và 
này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng, Khi đem so 
sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với 
Kinh tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và 
Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như 
vậy là Đại giáo pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 

Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: "Tại trú xứ kia 
có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những vị này là bậc đa văn, 
gì" giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự 
thân nghe từ miệng những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, 
không nên hủy bảng lời nói của Tỷ-kheo áy. Không tán thản, 
không húy báng, môi mỗi chữ, môi mỗi câu, phải được học hỏi 
kỹ lưỡng và đem so sảnh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. 


Xx Lời Người Dịch 


Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và nếu chúng 
không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời 
các Ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này không 
phải là lời Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và, 
này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so 
sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với 
Kinh. tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ- 
kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Đại giáo pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì. 

Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: "Tại trú xứ kia, có 
một vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền 
thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ 
Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; như vậy là Pháp, như vậy là 
Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các 
Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của 
1ỷ-kheo ây. Không tán thán, không hủy Đáng, môi môi chữ, 
mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh 
với Kinh, đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối 
chiếu với Luật, và nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: "Chắc 
chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và Tỷ- 
kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi 
hấy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật, nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, 
thời các ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời ấy phải 
là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thư tư, 
các Ngươi hãy tho trì. 

Và Đức Phật còn nhấn mạnh răng Chánh Pháp (Pháp và Luật) 
sẽ là Đạo Sư của chư Tỷ-kheo sau khi Đức Thế Tôn diệt độ. Đức 
Thế Tôn hoàn toàn không đề cập gì đến vị £ổ kế vị hay cái gọi là 
phương tiện giáo hóa chúng sanh được các thây tổ của tương lai 
sáng tạo ra. 


Lời Người Dịch xã 


- Này Ananda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng: 
“Lời nói của bậc Đạo sự không còn nữa. Chúng ta không có 
Đạo sư (giáo chủ)”. Này Ananda, chớ có những tư tưởng như 
vậy. Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, 
sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi.“” 

Vì chỉ có Đức Phật mới có đầy đủ trí tuệ để rõ biết và chỉ dạy 
về các chân lý nên tất cả các lời dạy theo ý kiến cá nhân, không 
phù hợp với Kinh điển của các vị pháp sư, các vị thiền sư hay các 
vị được người đời cho là Thánh Tăng đều là tà kiến. Có một điều 
mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây là các vị Thánh Tăng thực sự thì 
không bao giờ đi ngược lại lời dạy của Đức Phật dù cho có phải hy 
sinh tính mạng của mình. Những cái gọi là phương tiện giáo hóa 
chúng sanh, đi ngược lại Kinh điển Nguyên Thủy của các vị thầy 
tô không thể được xem là Pháp Bảo. Ngược lại, chính những lời 
dạy phù hợp với Kinh điển và các Chú giải Pãli của quý ngài ấy 
mới là những điều mà chúng ta nên tôn kính, nương tựa và thực 
hành nghiêm túc. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà trước khi diệt 
độ, Đức Phật dạy ngài Ananda rằng hãy /ấy Pháp và Luật làm Đạo 
Šw, cũng như không nên mù quáng tin tưởng vảo bất kỳ lời dạy 
nào mà lại không đối chiếu so sánh với Kinh Điển Nguyên Thủy. 
Là các Phật tử quy y nơi Tam Bảo, điều này có nghĩa là chúng ta 
nương tựa vào Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng chứ không phải 
nương nhờ vào các ý kiến cá nhân của bất kỳ ai cho dù người đó 
được cho là cao tăng hay thánh tăng. Hơn 2550 năm đã trôi qua, 
qua 6 lần kết tập Kinh Điển, chúng ta càng cần phải nghiêm túc ý 
thức về hai lời dạy này của Đức Phật. Dựa vào hai lời dạy này của 
Đức Phật, chúng ta có thể nhận diện được đâu là vị chánh đệ tử 
của Đức Phật: đó phải là người thuyết giảng Giáo Pháp dựa trên 
các trích dẫn Kinh Điển và các chú giải thật chỉ tiết, vị ấy không 
hề nói suông, nói mà không có các trích dẫn trong các vấn đề về 
Pháp Học cũng như về Pháp Hành. Đặc biệt các hướng dẫn hành 


?” Mahäã Parinibbana Sutta (DN 16) - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


XXI Lời Người Dịch 


thiền của vị ấy đều chỉ tiết dựa trên Kinh Điển và các chú giải chứ 
không phải các kinh nghiệm cá nhân của mình. 

Trong vô vàn các pháp môn mang danh nghĩa Đạo Phật hay 
nằm ngoài Đạo Phật, chúng ta không thể có đủ thời gian để tu tập 
viên mãn tất cả các pháp môn ấy đề biết rằng nó không đưa đến sự 
chấm dứt tử sanh luân hồi. Trên thực tế, để được gọi là một pháp 
môn thì nó luôn luôn phải có một nền tảng lý thuyết và các loại 
thực chứng khác nhau. Và trong Đạo Phật thì chỉ có một pháp môn 
duy nhất, một con đường duy nhất để đoạn tận cái khổ tử sanh 
luân hồi, đó là Bát Thánh Đạo. Chúng ta không nên vì các kinh 
nghiệm thực chứng kỳ lạ của các pháp môn khác mà bỏ qua việc 
liên tục so sánh lý thuyết và thực chứng tu tập chúng so với Kinh 
Điển. Vì lý do này mà chúng ta cần phải dùng trí tuệ Pháp Học để 
biết được đâu là Chánh Pháp để chúng ta có thể tu tập đúng đắn và 
chấm dứt cái khổ sanh tử luân hồi trong thời gian ngắn nhất. Như 
vậy, trong khi Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Đắng Chánh Đắng 
Giác hết lòng tán dương, cô vũ việc tu tập Thánh Định và Bát 
Thánh Đạo”” nói riêng cũng như Chánh Pháp nói chung; là các đệ 
tử của Đức Thế Tôn, chúng ta không nên tạo bất kỳ ác nghiệp nào 
liên hệ đến sự phi báng, xuyên tạc, chối bỏ Giáo Pháp của Đức 
Thế Tôn; đồng thời chúng ta cũng không a dua, mù quáng chạy 
theo các loại pháp môn có mang hay không mang danh nghĩa Đạo 
Phật của thế gian. 

Do sự thâm sâu, vi tế, cao thượng của thiền Vipassana mà thiền 
này chỉ xuất hiện trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật và do Đức 
Phật phát hiện ra. Ngược lại, trì Giới và thực hành thiền Định là 
pháp tồn tại trong các cõi kể cả khi không có Đức Phật. Do vậy, 
thật khó thấy được sự hợp lý khi cho rằng có thể phố cập thiền Tuệ 
Vipassana cho đại chúng. Đừng nói chi đến việc phô cập thiền Tuệ 


?® Bát Thánh Đạo của Đức Phật là chân lý về con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau, 
được thấy và được chứng nghiệm bởi các bậc Thánh chứ không phải là các phương 
pháp kinh doanh, thư giãn tính thân hay phong cách sông nào cả, do vậy chúng ta 
không thể ứng dụng chúng trong đời sống. Chúng ta không nên gắn nhãn Phật Pháp 
cho các phương cách tăng trưởng thamái của thế gian. 


Lời Người Dịch xxII 


Vipassana cho đại chúng mà chỉ riêng việc phô cập Giới và Định 
cho đại chúng thực hành cũng là điều không tưởng rồi. Tuy nhiên, 
theo xu hướng thực hành cái gọi là thiển Tuệ Vipassanä mà không 
dựa trên nên tảng Chánh Định (thiên Định) như hiện nay, nhà nhà, 
người người đều có thể thực hành thiền Tuệ Vipassanã một cách 
không quá khó khăn, phức tạp. Đơn giản chỉ cần có niệm trên các 
đặc tính của các khái niệm (chế định) là ta đã thực hành được 
thiền Tuệ. Và cái niệm chăng phải của thiền định mà cũng chẳng 
phải của thiền tuệ Ấy lúc này đã được nâng cấp lên với tên gọi là 
“Chánh Niệm”. Chắc chắn rằng Đức Thế Tôn đã biết trước vê việc 
thực hành thiên Tuệ mà không dựa trên nên tảng Chánh Định 
trong tương lai nên Ngài đã nhắc nhở Đại Đức Ananda rằng hãy 
lây Kinh Điền (Pháp và Luật) làm Bậc Đạo Sư. 

Ngày nay, trong xu thế thực hành cái gọi là /biển Tuệ 
(Vipassana) mà không dựa trên nên tảng Chánh Định (thiền Định) 
ngày cảng phát triển, ngài Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw và 
Tiến Sĩ Mehm Tin Mon là một trong số ít người vẫn kiên định với 
lộ trình tu tập tam học GiIới, Định và Tuệ của Đức Phật. Được 
phép dịch thuật của cả hai ngài đồng tác giả, tôi xin trân trọng giới 
thiệu quyển sách quý này. Đây là quyên sách trình bày rất tóm 
lược về Thiền Định và Thiền Tuệ dựa trên Kinh điển và các Chú 
giải Pã|i của ngài Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw và Tiến Sĩ 
Mehm Tin Mon. 

Tuy đã nỗ lực tối đa nhưng tôi biết rằng bản dịch Tây vẫn còn 
nhiều sai sót, rất mong nhận được sự chỉ dạy và ý kiến đóng góp 
của quý độc giả. Mọi ý kiến đóng góp xin gởi email về địa chỉ 
booktranslatin ail.com 


Xin chân thành cảm ơn Sư Pháp Thông đã xem xét bản dịch. 
Xin cảm ơn cô Aggañani và em Bùi Quang Minh đã dành thời 
gian sửa chữa bản thảo bản dịch. 

Công đức này xin dâng đến bố mẹ và anh trai của tôi là người 
đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc học tập và 
tìm hiểu Phật Pháp. 


XXIV Lời Người Dịch 

Cầu mong tất cả các chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh 
hào quang của Chánh Pháp và mau chóng chứng ngộ Niêt-bàn. 

ldam vo ñatHinam hotu, sukhita hontu ñatayo. 

Câu mong phước thiện này thành tựu đến thân bằng quyến 
thuộc của tôi. Câu mong thân băng quyền thuộc được an lạc lâu 
đài. 

hmam  puññnabhagam  mãfa-piftI-aäcariyda-fñati-miiftanañceva 
sesasabbasaftanañca dema, sabbepi te puÑññapattim laddhana, 
sukhita hontu. 

Tôi xin thành tâm chia sẻ phân phước thiện này đến. tất cả các 
chúng sinh, nhát là cha mẹ, thấy t6, bà con, thân băng quyển 
thuộc, bè bạn, cùng tát cả chư thiên và nhân loại. Cáu mong tát cả 
hoan hỷ thọ nhận phân phước thiện này và được an lạc lâu đàải. 

ldam me puññnam nibbanassa paccayo hofu. 

Nguyện cho phước thiện này là duyên để tôi chứng ngộ 
Nibbana. 

Phật Đản 2554, Dương Lịch 2010, TP. Hỗ Chí Minh 
Tâm Chánh 


‹. eo 


Hai bài Thuyết Ti rình về T, hiển được trình bày tại 
Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới tổ chức tại Vangon, Myanmar 


Thể Nhập 
Thiên Định (Samatha) 
và 
Thiên Tuệ (Vipassanä3) 
Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw 


và 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Lời Nói Đầu 


Hai bài thuyết trình có tựa đề “Thể Nhập 7 hiển Định 
(Samatha Bhãvanä)” và “Thê Nhập Thiên Tuệ (Vipassanäa 
Bhavana}” đã được đọc và thảo luận với sự quan tâm to lớn 
tạ Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới tổ chức tại Yangon, 
Myanmar, từ ngày 9/12 đến ngày 11/12 năm 2004, đã được m 
và xuất bản dưới hình thức cuốn sách hiện tại này vì sự lợi lạc 
của công chúng là những người muốn biết một sự giải thích 
ngắn gọn và súc tích về các khía cạnh thực hành của Đạo Phật 
được gọi là Samatha-Vipassana. 

Hai bài thuyết trình thực sự miêu tả tóm tắt cốt yếu về 
Thiền Định và Thiền Tuệ đang được hướng dẫn theo từng chỉ 
tiết một cách nghiêm ngặt theo đúng Giáo Pháp của Đức Phật 
tại các Trung Tâm Rừng Thiền Phật Học Quốc Tế Pa-Auk 
trên toàn nước Myanmar. 

Cuốn sách này giới thiệu với độc giả cách thọ trì đúng đăn 
thiền Samatha-Vipassanä (Đnh-Tuệ) như đã được Đức Phật 
giảng dạy, tu tập chánh định và thấu suốt vào các pháp chân 
để được gọi là “Paramaitha”, xác định từng pháp chân đề 
một cách chính xác theo đặc tính, phận sự, biểu hiện và nhân 
gần nhất của nó, thâm sát các môi quan hệ nhân-quả của Lý 
Duyên Khởi (Paficcasamuppada) là cải đã vẽ nên vòng tái 
sanh một cách hoàn hảo và quán tất cả danh và sắc (nãma- 
rũp4), các nhân và các quả, bên trong và bên ngoài thuộc vê 
quá khứ, hiện tại và vị lai là vô /hường (anicca), khổ (dukkha) 
và vô ngã (anafia) theo nhiều cách khác nhau. 

Nội dung và phạm vi của hai bài thuyết trình sẽ mô tả một 
cách rõ ràng rằng thiền Samatha-Vipassanä đang được giữ gìn 


Lời Nói Đầu 3 


và thực hành hoàn toàn ở nguyên bản thuần khiết ở nước Liên 
Bang Myanmar. Thực vậy, Myanmar gìn giữ và bảo vệ toàn 
bộ giáo pháp của Đức Phật cả về pháp học lẫn pháp hành 
(Pariyati và Patipamii) và có thê chia sẻ với thế giới vì sự lợi 
lạc của toàn thể nhân loại. 

Thọ trì Thiền Định để tu tập chánh định và thực hành Thiền 
Tuệ đề tu tập trí tuệ đến mức độ cao nhất nghĩa là đi trên con 
đường cao thượng nhất dẫn đến an lạc vĩnh cửu và hạnh phúc 
bất diệt gọi là Nibbana. Mọi người được chào đón tham gia 
vào nhiệm vụ cao thượng đầy hoan hý này, điều mà chắc chắn 
sẽ đem lại lợi ích to lớn ngay trong kiếp sống này. 


‹.ữt«© 


Hội Nghị Phật Giáo lần thứ tư, 
Yangon, Myanmar 
từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2004 


Thể Nhập Thiên Định 
(Samatha Bhavandg) 


Tôn Giả Acinna, Dhammacariya —- Pháp Sư, 
Aggamahäkammatthänäcariya — Đệ Nhất Đại Thiên Sư 


Trưởng Ban Thiên Sư và Cô Vấn Thiên 
Trung Tâm Rừng Thiên Phật Học Quốc Tế Pa-Auk, Myanmar 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon, 
Maha Saddhamma Jotihadha7a — Bậc Đại Nhân Làm Chói 
Sang Ngọn Cờ Chánh Pháp 
Giáo sư Đại Học Quốc Tế Truyên Bá 
Phát Giáo Nguyên Thủy 
Chủ tịch Liên đoàn Bảo Hộ Giáo Pháp Đức Phát 
của Rừng Thiên Quốc Tê Pa-Auk 


Namo Tassa Bhagavatfo Arahato Sammasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc Ứng Cúng, Đẳng Chánh Đăng Giác 


TÓM LƯỢC 


Mục tiêu của Định Học (Samadhi-sikkhä) là để làm thanh 
tịnh tâm khỏi các #iên cái (nvarana) và các phiên não 
(kilesa) khác để chứng đạt tâm thanh tịnh (citavisuddhi) và 
làm tâm mạnh mẽ để thọ trì hiệu quả thiền Vipassanã. 

Theo Kinh Ảnh Sáng (Äloka Sufta”) và Kinh Ngủ Gục 
(Pacalãyamäna Sufia`), trí tuệ kết hợp với ngay từ chuẩn bị 
định (parikamma-samadli) thì bắt đầu tỏa ánh sáng. Chúng 
tôi thây răng ảnh sáng trở nên sáng hơn khi định tăng trưởng 
và ở mức độ cán định (6pacara samadhï), nó trở nên sáng 
chói và xuyên thấu đến nỗi có thể thấu suốt vào nội tạng bên 
trong và rồi đến các pháp chân để (paramatftha). Không có 
chánh định (sammasamadli) thì không thể quan sát được các 
pháp chân đế băng thắng trí và do vậy không thể thực hành 
đúng đắn thiền vipassana được. Đặc biệt, tứ thiên sắc giới 
(rũpãvacara jhãna) được thấy là vũ khí tốt nhất để thọ trì 
hiệu quả thiền vipassanä. 

Toàn bộ bốn mươi đề mục thiền định (samafha) mà Đức 
Phật mô tả được xem là để làm phát sanh chánh định đã được 


?? A.1.456 
32 A.2, 463 


6 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
miêu tả trong kinh điển PA|i. Miệm Hơi Thở'` (Anãpänassati) 
được nhận thấy là phù hợp với nhiều hành giả để tu tập định 
đến bậc tứ thiền. Không giống như các. đề mục thiền khác, 
niệm hơi thở (änãpãnassai) trở nên vi tế hơn ở các giai đoạn 
cao hơn cho đến khi không còn rõ ràng nữa. Như vậy, niệm 
mạnh và trí tuệ sắc bén là thiết yếu. Cũng vậy, fín (saddhä) 
mạnh mẽ, ứấn (vữzrij;a) dũng mãnh, nhẫn nại, định (samädhi) 
mãnh liệt, sự hướng dẫn đúng đắn và chánh ứ#í (pañña) là cần 
thiết để tu tập niệm hơi thở (änäpãnassati) thành công. 

Bất kỳ sự sai lệch nào khỏi các chỉ dẫn của Đức Phật đều 
được xem là sự trì hoãn tiến bộ. Sự giải thích đúng đắn các 
thiền tướng (nimi1ia), việc quân bình ngũ căn (imdriya) và các 
yếu fỐ giác sô (Bojhanga) và việc tu tập năm pháp thuần 
thục cho mỗi bậc thiền được xem là bắt buộc. 

Với sự hỗ trợ của tứ đhiển sắc giới (rupävacara Jjhang4) 
niệm hơi thở (anapänassai), một hành giả có thể tu tập bốn 
Thiền Bảo Hộ” đến mức độ được yêu cầu một cách rất 
nhanh chóng: đề thọ hưởng tất cả các lợi ích. Cũng vậy, hành 
giả có thể dễ dàng tu tập mười biến xứ (kasind` ) đề chứng 
đạt bốn /biên sắc giới iipavacara jhãna) và tồi tiễn lên 
chứng đắc bốn Øhiên vô sắc giới (aripävacara jhãna). 

Thiền Xác Định Tứ Đại”` (Catudhãtuvavafthäna) được 
thấy là hữu hiệu nhất để tu tập cận đmh một cách nhanh 
chóng. Sau đó, hành giả có thể phân biệt tất cả 32 thân 
phân c (otthäsa) cả nội thân lẫn ngoại thân. Sau đó, với việc 


3! W,1, 263 

3 Vs, 1.94; D.Ti 2.296 ff 
 Abh. A.2.242-243; Vs. I.115ff 
3“ M.1.73 

" M.1.72-723 


œ 


œ 


Thể Nhập Thiền Định 7 


quán xét tính bất tịnh của bộ xương ở nội thân hay ngoại 
thân, hành giả có thể tu tập sơ thiên sắc giới (ripävacara 
Jhana). Lại nữa, với việc lầy màu trắng của hộp sọ của hành 
giả ngôi trước mặt làm biến. xứ (kasind) trắng”, hành giả 
cũng có thể tu tập tứ fhiển sắc giới (ripävacara Tiiểniï: Bậc 
thiền này được nhận thấy là tỏa ánh sáng rực rỡ hơn tứ thiền 
niệm hơi thở (änãpanassafi) và nó phục vụ như là một vũ khí 
tốt hơn để thọ trì thiền Vipassanã. 


ko 


3M. 1.72-73 
37 Abh.A. 2.242-243 


BÀI THUYÉT TRÌNH CHÍNH 


Giới Thiệu 

Chúng tôi vui mừng công bố tin tốt lành răng nhiều hành 
giả là những người đã và đang hành thiền ở các Trung Tâm 
Rừng Thiền Phật Học Quốc Tế Pa-Auk của chúng tôi có thể 
tu tập chánh định (sammä-samädhì) bằng cách thọ trì thiền 
niệm hơi thở (näpãnassaf) hoặc thiền xác định tứ đại 
(Cafudhatuvavafhana). Sau đó, họ có thể tiến đến thọ trì 
thành công bốn Thiền Bảo Hộ và tất cả mười Thiền Biển Xứ 
(Kasia). 


Yêu Cầu Tu Tập Định (SømZdhi) Tâm 


Bát Thánh Đạo bao gồm giới học (sila-sikkhä), định học 
(samadhi-sikkha) và tuệ học (pañña-sikkha). 

Giới học làm thanh tịnh tâm khỏi các phiên não thô và 
mãnh liệt (viiRhama-kilesa). Định học làm thanh tịnh tâm 
khỏi các phiên não sanh khởi và chao động (pariyufthana- 
kilesa). Tuệ học làm thanh tịnh tâm khỏi các phiển não ngủ 
ngâm (anusaya-kilesa). 

Như vậy, sau khi tu tập và gìn giữ giới thanh tịnh, các 
phiên não ám ảnh (pariyufthana kilesa), bao gồm năm /riển 
cái (nwarana), cứ vẫn tiếp tục làm chao động và giáng vào 
tâm, khiến tâm trạo cử và tán loạn. 

Do vậy, Đức Phật khích lệ các đệ tử của Ngài trong Kmh 
Pháp Cú là phải tu dưỡng và thuần phục tâm để thọ hưởng an 
lạc và hạnh phúc. 


Thể Nhập Thiền Định 9 


Tâm khó thấy, tế nhị, 
Theo các đục quay cuồng. 
Người trí phòng hộ tâm, 
Tâm hộ, an lạc đền." 

Trong Kinh Định (Samadhi Sufa `”), Đức Phật khích lệ các 
Tý-kheo tu tập định đề có thể như thật rõ thấy các pháp như 
chúng thực sự là. 

“Samadhim bhikkhave bhaãvetha 
Samahito bhikkhave bhikkhu 
yathabhiutam pajãnđíi ” 

“Nàycác Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Tỷ-kheo có định sẽ liễu 
tri đúng như thật các pháp (Bốn Thánh Đô) như chúng thực 
sự là. ” 

Theo kmh nghiệm của chúng tôi, ngay cả khi hành giả có 
thể tập trung tâm mình vào đê mục thiền một cách liên tục 
trong một giờ hoặc hơn nữa, thì hành giả ấy vẫn chưa thể 
nhìn thấu vào trong cơ thể đề thấy các cơ quan nội tạng của 
mình, đừng nói chi đến các pháp chân để (paramaftha), trừ 
khi hành giả ấy chứng đắc ít nhất là cận định (upacãra 
samađì). 

Khi một hành giả thật sự chứng đắc cận định hoặc bác 
thiên hang), hành giả ấy có thể thấu suốt vào trong cơ thể 
của mình để thấy các cơ quan nội tạng như thịt, gân, xương, 
gan, tim... và rồi thấu suốt hơn nữa đề thấy các pháp chân đê. 
Như vậy, hành giả ấy có thể thọ trì thiền minh sát (vipassana) 
một cách đúng đắn. 

Như vậy, để hoàn thành định học, để tu dưỡng và thuần hóa 


33 Dh, 35,36 — Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
3' 9.2/12; S. 3.363 


10 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


tâm đến chánh định, và để tiễn lên thiền Vipassana một cách 
đúng đắn, chúng ta cần tu tập định tâm. 

Theo lời tuyên bố của Đức Phật trong Kinh Niệm Xứ 
(Satipatthãäna Sutta `"), chánh định (sammäsamaädbi) là tương 
đương với định hợp với bất kỳ một trong bốn bác thiển thiện 
sắc giới (rũpävacara kusala jhãna). 

Theo trình bày của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-magga``): 

*Ciữta visuddhi nãma sa upacara a{‡ha-samapdaftiyo” 

“Cán định cũng như định họp với bắt kỳ một trong tám 
thiên chứng được gọi là tâm thanh tịnh” 

Như vậy, cận định nên được bao gồm trong chánh định. 
Một hành giả dùng hoặc cận định hoặc định bác hiển (jhãna) 
như là nền tảng của thiền Vipassanã và thọ trì thiền Vipassanã 
xác định danh và sắc là vô 0hường (anicca), khổ (dukkha) và 
vô ngã (anafa) Định kết hợp với mỉnh sát tuệ 
(vipassananñana) theo cách này được gọi là “khanikasamadhi” 
(sảát-na định). 

Đức Phật miêu tả bốn mươi đề mục thiền cho /hiễn định 
(samatha bhãvanä). Bất kỳ một trong bốn mươi đề mục thiền 
này đều có thể được chọn để tu tập chánh đmh, với điều kiện 
là các chỉ dạy của Đức Phật được tuân thủ một cách đúng đắn 
dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư có đủ năng lực. 


Thọ Trì Niệm Hơi Thở (Ánãpãnassafi) 


Niệm Hơi Thở (Ânãpãnassafj) là một trong những đề mục 
thiên hiệu quả nhât đê tu tập định một cách nhanh chóng. Nó 
nhận được nhiêu sự tán dương của Đức Phật ””” và được sử 


*® M.1.89 
TP (ẤN, 3.203 
#? Ws, 1.283; Vs.Ti. 1.342 


Thể Nhập Thiền Định H 


dụng ở nhiều trung tâm thiền như là đề mục thiên đặc biệt 
(parihariya kamma{thana) để tu tập định. Nếu thực hành một 
cách đúng đắn theo chỉ dẫn của Đức Phật, nó có thể tu tập 
tâm đến tứ (hiển sắc giới (ripävacara jhãna) theo hệ thông 
thiên (jhãna) bỗn bậc. 

Niệm Hơi Thở (Ânäpãnassafi) nên được tu tập theo bốn 
bước theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (Änãpãnassati 
Sua), đó là, (L) nhận biết hơi thở dài, (2) nhận biết hơi thở 
ngăn, (3) nhận biết toàn thân hơi thở, (4) an tịnh hơi thở. 
Trong thực hành, theo hướng dẫn được đưa ra trong các Chú 
giải đầu tiên hành giả được dạy nhận biết hơi thở vào 
(assasa) và hơi thở ra (passasa) bằng phương pháp Đềm”” 
(Gananänaya) đề phát triển niệm một cách nhanh chóng. 

Hành giả (yogi) nên nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra 
nhờ sự xúc chạm nhẹ nhàng của chúng ở đầu mũi hoặc lỗ mũi 
hay ở môi trên, bất kỳ chỗ nào mà sự xúc chạm là rõ ràng 
trong khi hành giả ngồi thắng lưng, buông lỏng với mắt nhắm 
và thở một cách bình thường. 

*Chỉkhi hành giả thực hành niệm hơi thở (anapanassafi) 
bằng cách an trú niệm trên hơi thở ở điểm xúc chạm rõ rằng 
với hơi thở vào và hơi thở ra thì hành giả mới hoàn thành đây 
đủ định niệm hơi thở (ãänäpäãnassafi) và thiên” 

Hành giả nên tập trung tâm mình ở một điểm (điểm xúc 
chạm) trên hơi thở để phát triển nhát âm (ekaggar), là một 
tâm sở đại diện cho đjnh (samad”¡). Hành giả không nên đề 
tâm mình lang thang đến các đối tượng giác quan khác hay 
bất kỳ cảm giác thân thể nào không phải là đề mục niệm hơi 


#3S. 3279: Vbh. 1.88 
”ê Ẩm 127] 
# Ws, 1,278 ff 


12 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
thở (anapanassafi). 


Phương Pháp Đếm 

Trong việc đếm hơi thở, hành giả nên thở vào, thở ra và 
đếm một; thở vào, thở ra và đếm hai, và cứ thế tiếp tục đến 
tám với sự tôn kính Bát Thánh Đạo. Khi tâm vẫn lặng lễ gắn 
chặt vào hơi thở khoảng một giờ đồng hồ trong môi thời ngôi 
thiền, hành giả có thể dừng việc đếm và tiếp tục nhận biết hơi 
thở một cách lặng lẽ. Khi hành giá có thể tập trung vào hơi 
thở trong một giờ hay hơn nữa ở môi thời ngôi thiền, hành giả 
ấy nên tiễn đến bước tiếp theo. 


Nhận Biết Chiều Dài Hơi Thở Cũng Như Toàn Thân Hơi 
Thở 

Chiêu dài hơi thở nên được xác định bằng khoảng thời gian 
diễn ra hơi thở. Nếu dùng nhiều thời gian để thở vào hay thở 
ra thì hơi thở đó diễn ra dài. Nếu dùng ít thời gian đề thở vào 
hay thở ra thì hơi thở đó diễn ra ngăn. 

Hơi thở có thể là dài hay ngắn trong một lúc hay toản thời 
ngồi thiền. Bất kế nó là gì, sau khi hành giả nhận biết chiều 
dài của hơi thở, hành giả cũng nên nhận biết toàn thân hơi thở 
từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc ở điểm xúc chạm của nó ở đầu 
mũi hoặc ở lỗ mũi hoặc ở môi trên. Hành giả không nên theo 
hơi thở đi vào phía trong hay ra bên ngoài. Hành giả nên hành 
động như một người gác công. 

Một người gác công không kiểm tra từng người ở bên 
trong hay bên ngoài đô thị vì chúng không phải là việc của 
anh ta. Nhưng người gác cổng xem xét từng người khi người 
đó đến công. Tương tự, hành giả không quan tâm đến hơi thở 
đã vào trong hay ra ngoải mũi vì nó không phải là việc của 
hành giả. Nhưng mối quan tâm của hành giả chính là mỗi lần 


Thẻ Nhập Thiền Định 13 


hơi thở vào hay hơi thở ra đến nơi cửa lỗ mũi. 

Hành giả cũng nên hành động như một người thợ xẻ gỗ. 
Người thợ xẻ tập trung sự chú ý của mình vào các răng cưa ở 
điểm tiếp xúc với khúc gỗ mà không quan tâm đến các răng 
cưa đang tiến lại gần hoặc đi ra xa, mặc dù khi chúng làm như 
vậy, không phải là anh ta không thê biết chúng. 

Theo cách tương tự, hành giả an trú niệm trên hơi thở ở 
điểm xúc chạm với lỗ mũi hoặc với môi trên mà không quan 
tâm đến hơi thở vào và hơi thở ra khi chúng tiến lại gân hay 
đi ra xa, mặc dù khi chúng làm như vậy, không phải là hành 
giả không thê biết chúng. 

Khi hành giả có thể tập trung tâm mình một cách lặng lẽ và 
chú tâm vào lúc bắt đầu, lúc giữa và lúc cuối của hơi thở vào 
và hơi thở ra trong một giờ đồng hồ hoặc hơn nữa ở mỗi thời 
ngôi thiền, hành giả nên tiến lên bước thứ tư. 


An Tịnh Hơi Thở 


Khi hành giả chú tâm quan sát hơi thở vào và hơi thở ra đề 
nhận biết toàn thân hơi thở, hơi thở của hành giả sẽ càng trở 
nên nhẹ nhàng và vi tế hơn. Trong khi các đề mục thiền khác 
trở nên càng rõ ràng hơn ở các giai đoạn cao hơn, niệm hơi 
thở (änäpänassafi) thì không như vậy. Thực tế, khi hành giả 
tiếp tục tu tập, hơi thở càng trở nên vi tế hơn đối với hành giả 
ở mỗi giai đoạn cao hơn, và thậm chí đến lúc mà nó không 
còn rõ ràng hay biểu hiện nào nữa. 

Khi hơi thở trở nên không còn rõ ràng nữa, hành giả không 
nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bỏ đi. Hành giả nên tiếp tục 
ngôi thiên như trước và tạm thời thay hơi thở thực tại bằng 
nơi mà hơi thở bình thường vẫn xúc chạm như là đề mục 
hành thiền. 


Khi hành giả chú tâm theo cách này, nệm của hành giả sẽ 


14 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


tăng trưởng từ từ và hơi thở sẽ xuất hiện trở lại không lâu sau 
đó. Rôi hành giả nên tiệp tục tập trung sự chú ý vào hơi thở 
vào và hơi thở ra ở điêm xúc chạm đê nhận biêt toàn thân hơi 
thở. 


Sự Xuất Hiện Tướng Của Định 

Trong niệm hơi thở, có tất cả ba loại đướng hay hình ảnh 
(nimiffa) của thiền có thê đạt được. Chúng là chuẩn bị tướng 
(parikamrma-nữmifta), học tưởng (uggahanimiita) và tợ tướng 
(pafibhäga-nimiftta). 

Hơi thở vào và hơi thở ra tự nhiên có thể được lấy làm 
chuẩn bị tướng. Hình ảnh màu xám tối xuất hiện ở một mức 
độ định tâm nhất định cũng được coi là chuẩn bị tướng. 

Một hình ảnh trắng như bông gòn hoặc sợi tơ xuất hiện ở 
mức độ định cao hơn được gọi là học tướng. Đây là một mô 
tả chung. Hình ảnh về màu sắc và hình dạng khác cũng có thể 
xuất hiện. Các tướng khác nhau có thể xuất hiện với những 
người khác nhau vì sự khác biệt về tưởng. 

Khi định phát triển sâu hơn, hình ảnh hay tướng có thể trở 
nên rất trong sáng và sáng rực như sao hôm. Dâu hiệu này 
được lấy làm tợ tướng. Lại nữa, tướng có thể xuất hiện ở các 
hình dạng khác nhau như một ngôi sao hôm, một viên ruby 
tròn, một viên ngọc trai, một hạt bông tơ, một dải băng lụa, 
một luồng khói, dĩa mặt trăng v.v. 

Mặc dù n0ghiệnp xứ hơi thở (anapana kamma†fhana) chỉ là 
một đề mục thiền và một loại thiền đơn độc nhưng nó cho ra 
nhiều dạng /ướng (nữmiữa) khác nhau vì sự khác biệt về 
tưởng của những người khác nhau, vả cũng vì sự thay đổi của 
tưởng theo thời gian của cùng một người. 

Thông thường, tướng có màu thuần trắng như một khối 
bông gòn được gọi là học tướng. Nó không trong sáng như 


Thể Nhập Thiền Định 15 


thủy tỉnh. Khi tướng thay đổi từ màu thuần trắng sang một 
tướng trong sáng và sáng rực như sao hôm hoặc như một 
mảnh thủy tính trong sáng và sáng rực, nó được gọi là tợ 
tướng. 

khi tướng xuất hiện ở hình dạng một viên ruby, tướng mà 
giỗng như viên ruby không trong sáng là học tướng, còn nếu 
đó là viên ruby trong sáng thì là tợ tướng. Hành giả nên hiểu 
theo cách tương tự cho các tướng còn lại. 

Thiền tướng có thể xuất hiện trong một bước trước đó hoặc 
nó có thể xuất hiện ở trước mặt. Hành giả không nên chú ý 
đến các tướng này vì chúng không ồn định. Thiền tướng nên 
xuất hiện ở điểm xúc chạm của hơi thở với lỗ mũi. Một vài 
tướng có thể kéo dài từ lỗ mũi vào trong hoặc ra ngoài như 
một cái que. Trong các trường hợp này, hành giả không nên 
để tâm mình đi theo tướng vảo trong hay ra ngoài; hành giả 
nên giữ tâm thiền đắm chìm vào tướng hiện diện gần lỗ mũi 
nhất. 

Khi tâm thiền vẫn gắn chặt một cách lặng lẽ với tướng 
trong một, hai... giờ đồng hồ ở mỗi thời ngôi thiền, tướng sẽ 
dần dần và từ từ trở nên càng trong sáng và sáng rực hơn. Khi 
tướng đặc biỆt trong sáng và sáng rực, nó trở thành tợ tướng. 


Tu Tập 4n Chỉ (appana) 

Từ thời điểm tợ tướng xuất hiện, các #iển cái (n1varana) DỊ 
diệt trừ khỏi tâm. Các phiền não còn lại bị đè nén. Tâm được 
thanh tịnh và øiệm (sa?) vẫn bám chặt vào fợ fướng hơi thở 
(änäpänapatibhäga ninifa) một cách chăm chú và khắng 
khít. 

Một lưu ý nên được chỉ ra ở đây. Trong cả hai bước, khi mà 
học tướng và sau đó là tợ tướng trở nên ôn định và đồng nhất 
với hơi thở vào và hơi thở ra, và hành giả đang cố gắng an trú 


16 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


niệm của mình một cách vững chắc và lặng lẽ trên tướng, 
hành giả nên tránh xem xét tướng rồi lại xem xét hơi thở. 
Hành giả nên dừng hoàn toàn việc xem xét hơi thở như trước 
đây, và gắn chặt tâm thiền của mình vào /ướng hơi thở 
(anapana nữmïfía) một cách trọn vẹn. 

Trong trường hợp ứướng (nimi/a) biễn mất, hành giả nên 
quan sát hơi thở vào và hơi thở ra như trước đây. Khi /zớng 
(nimiffa) xuất hiện trở lại và trở nên ôn định, hành giả lại chỉ 
nên cô gắng nhận biết ứướng (nimifa) mà thôi. Nếu hành giả 
thực hành theo cách này, ứướng (mừmifa) sẽ vững chắc và 
định sẽ dần tăng trưởng đến cận định. 

Trong thực tế, giỗng như chánh cung hoảng hậu hết lòng 
chăm sóc để bảo vệ phôi thai một vị chuyển luân thánh vương 
tương lai, và giống như người nông dân chăm chỉ bảo vệ 
ruộng lúa gạo và lúa mạch với các hạt chín, cũng vậy hành 
giả nên bảo vệ cân thận ứợ /ướng hơi thở (änäpänapatibhäga 
nữn1rIa). 

Hành giả nên quán xé (re/leci) trên tợ tướng ấy lặp đi lặp 
lại nhiều lân. Bằng cách quán xét lặp lại như vậy, hành giả 
nên có găng bảo vệ cận định đề nó không bị mất đi. Hành giả 
nên quân bình ngũ căn (imdriya) bằng cách giữ chúng dưới sự 
kiểm soát của niệm và cân băng tỉnh tấn (viya) với định 
(samadlhì) và tín (saddha) với tuệ (pañña). 

Hành giả cũng nên quân bình thất giác chỉ (Bojjhanga). 
Vào lúc tâm thiền lơi lỏng khỏi đối tượng thiền (tợ tướng) và 
tinh thần lui sụt, hành giả nên tu tập ba giác chi lên quan đến 
trạch pháp (dhammavicaya), tỉnh tấn (vữiya) và hỷ 1i): 
Bằng cách làm như vậy, hành giả giữ vững được tỉnh thân và 
nâng cao ý chí đang lơi lỏng của mình lên. 

Mặt khác, khi tâm thiền quá hăng hái, trạo cử và phóng dật 
vì các lý do như tỉnh tấn quá mức, hành giả nên tu tập ba giác 


Thể Nhập Thiền Định 17 


chi liên quan đến fjwh (passaddhi), định (samaädhi) và xả 
(upekkhä). Bằng cách làm như vậy, hành giả chế ngự được 
tâm hăng hái và trạo cử của mình và ngăn chặn sự phóng tâm. 

Niệm (safi) kiểm soát và bảo vệ đối tượng thiền không bị 
lạc mất. Nó cũng kiểm soát và bảo vệ tâm thiền nhận biết liên 
tục đối tượng thiên và không để bị rơi khỏi thiền. Như vậy, nó 
luôn luôn cân thiết vào mọi lúc (sabbaihika). 

Khi hành giả có thể tu tập định để có thể an trú tâm thiền 
của mình một cách lặng lễ và vững chắc trên đối tượng tợ 
tướng rất trong sáng và sáng rực trong một, hai... giờ đồng hỏ, 
tướng trở nên trong sáng và sáng rực phi thường ở giai đoạn 
an chỉ định đầy đủ. Xuất khỏi an chỉ định, hành giả nên 
chuyển sự chú ý đến sắc ý vật hay ứâm cơ (hadaya-vatthu, 
heart-base) trong trái tim. Nếu hành giả thực hành nhiều lần, 
hành giả có thể phân biệt đễ dàng bằng trí tuệ của mình ý môn 
(bhavanga citta - tâm hữu phân hay /âm hộ kiến) sáng trong 
vốn nương vào sắc ý vật đề khởi sanh. Hành giá cũng có thê 
phân biệt bằng trí tuệ của mình tợ tướng xuất hiện ở nơi ý 
môn. 

Rồi hành giả nên cô gắng tu tập định để nó tăng trưởng 
ngày cảng cao hơn và quan sát ÿ môn cùng với tợ tướng, hành 
giả nên quán xét các thiền chi vốn lấy tợ tướng làm đối tượng 
của chúng. Hành giả sẽ dần phân biệt được chúng bằng trí tuệ 
của mình mà không gặp nhiều khó khăn. 


Năm Thiền Chỉ 
1. Tâm (viiak&a): hướng và đặt tâm trên tợ tướng. 
2. Tứ (vicara): duy trì tâm và quán xét lặp đi lặp lại trên 
tợ tướng. 


“6 Ws,1.125-126; Vs.Ti. 1.150-4 


18 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


3. Hý (pzi): hần hoan, vui thích hoặc sung sướng với tợ 
tướng. 

4. Lạc (sukha): cảm giác an vui, thích thú hạnh phúc với 
tợ tướng. 

5. Nhất tâm (ekaggaiä): hợp nhất và an trú tâm lặng lẽ 
trên tợ tướng. 

Khi các thiên chi được phát triển đây đủ, khi đó có thể 
công nhận rằng sơ /hiên thiện sắc giới (rũpävacara kusala 
/hana) đã phát sanh nơi hành giả. Sau đó, hành giả nên nhập 
vào bậc thiên (jhãna) thường xuyên mà không phải suy xét 
nó nhiêu. Hành giả cũng nên thực hành tu tập năm pháp thuần 
thục đối với sơ thiền. 


Năm Pháp Thuần Thục 

\; Thuần thục quán xét chỉ thiển do tâm hướng ÿ môn 
(Avajanavas:) - khả năng phân biệt các thiên chỉ băng 
trí tuệ lên kêt với /đm hướng ÿý môn 
(manodvaravaƒjana ci1t4); 

2. Thuần thục trong nhập định (Samapdajjanavas1) - khả 
năng nhập vào bác thiên (jhãna) bất cứ khi nào hành 
ø1ả muôn; 

3. Thuần thục việc quyết định thời gian nhập định 
(4dhithanavas) - khả năng trú trong an chỉ thiên 
hang) trong khoảng thời gian bât kỳ mà hành giả 
muôn; 

4. Thuần thục trong xuất định (Vuthanavast) - khả năng 


xuất khỏi bác fhiển (/hãna) an chỉ vào cuối thời gian đã 
địh; 


Thể Nhập Thiền Định 19 


5. Thuần thục quán xét chỉ thiên theo tốc hành tâm 
(Paccavekkhanavasi) - khả năng xét duyệt các thiền chỉ 
bằng trí tuệ liên kết với các đác hành tâm (javana cifta) 

Sau khi hành giả thuần thục theo năm cách đối với sơ 
thiền, hành giả có thể tu tập nhị thiền bằng cách loại bỏ chỉ 
thiền đâm (viakka) và tứ (vicära). Lại nữa sau khi thuần thục 
theo năm cách đối với nhị thiền, hành giả có thể tu tập tam 
thiền bằng cách loại bỏ tiếp chi thiền øÿ (p7/). Tương tự, sau 
khi thuần thục theo năm cách đối với tam thiền, hành giả có 
thể tu tập tứ thiền băng cách loại bỏ tiếp chỉ thiền /¿c (sukha). 
Hành giả cũng có thể làm vững chắc sự chứng đạt tứ /hiên 
han4) bằng cách phân biệt các thiền chỉ (xả - „pekkhã và 
nhất tâm - ekaggafä) và các đặc tính riêng biệt khác của tứ 
thiên (jhãna). 


Bốn Thiền Bảo Hộ (Cøfurärakkha- 
kammafthãna)"” 

Bốn đề mục thiền bảo hộ là: 

1. Thiên Tâm Từ (Meftä-bhãvanä): tu tập tâm từ; 

2. Niệm án đức Phát (Buddhanussafi): quán tưởng ân đức 
Phật; 

3. Quán bất tịnh (Asubha bhãvanä): quán tưởng sự bất 
tịnh; 

4. Niệm sự chết (Maranänussafi): quán tưởng sự chết. 


Bồn đề mục thiền này phục vụ như là Nhất thiết xứ Nghiệp 
xứ - “sabbafthaka Kammatthana”: nghĩa là, các đề mục thiền 
đáng được mong muốn trong tất cả các lý do. Tu tập chúng đề 
bảo hộ bản thân hành giả khỏi các hiêm nguy (ki/esa - phiên 


#7 Ws, 1.94; D.Ti 2.206 


20 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
não) bên trong và các hiêm nguy bên ngoài. 


Tu Tập Thiền Tâm Từ (Meftä-Bhãvanäa)” 

Đề lấy chính mình làm ví dụ nhằm tu tập sự cảm thông và 
quan tâm đên người khác, trước tiên hành giả phải làm ngập 
tràn từ tâm với bản thân mình một lúc như sau. 

(L Aham avero homi, 

(2) 4yyapajJo homi, 

(3) Anigho hoi, 

(4) Sukh1 atI—ãnam pariharami., 

1. Cầu mong cho tôi thoát khỏi hận thù, 

2. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm, 

3. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ thân, 

4. Cầu mong cho tôi được an vui, hạnh phúc. 

Tiếp theo hành giả nên tu tập tâm từ hướng đến thây tế độ 
hoặc vị giáo thọ hoặc một người tương tự mà hành giả kính 
mên và kính trọng và có cùng giới tính với hành giá. Hành giả 
nên hôi tưởng đên sự rộng lượng và những lời trìu mên... của 
người đó đê khơi dậy lòng yêu thương và quý mên, cũng như 
giới hạnh, sự hiêu biÊt... của người đó đê khơi gợi lòng tôn 
kính và kính trọng. Rôi hành giả nên tu tập tâm từ hướng đên 
người đó theo cách sau. 

Ayam sappuriso 

1. Avero hofu, 

2. Avwyapajjo hotu, 

3. Anigho hoíu, 

4. Sukh1attãnam pariharatu. 


*° Ws, 1,287-307 


Thể Nhập Thiền Định 21 


Cầu mong con người hiền thiện này 
1. thoát khỏi hận thù, 

2. thoát khỏi khổ tâm, 

3. thoát khỏi khổ thân, 

4. được an vui và hạnh phúc. 

Nếu hành giả đã chứng đắc tứ 0hiên (/hãna) bằng việc thực 
hành Miệm hơi thở (Anãpängssai)), trước tiên, hành giả phát 
triển bác /hiên (jhãna) ây bằng cách quán xét tợ tướng của 
niệm hơi thở (aänapanassaii). Khi ảnh sáng của bậc thiền bắt 
đầu trở nên rất sáng rực và chói lọi, hành giả xuất khỏi thiền 
ấy và tập trung tâm mình vào người mà hành giả yêu mến và 
tôn kính. Người đó sẽ xuất hiện rõ ràng trong ánh sáng chói 
lọi. Hành giả nên hình dung người đó ở khoảng cách 1,8m 
trước mặt mình. Rồi tập trung sự chú ý vào người đó, hành 
giả tu tập tâm từ theo bốn cách như đã đề cập ở trên. 

Việc tu tập tâm từ sẽ tiễn triển một cách trôi chảy và nhanh 
chóng khi nó có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của tứ thiên hơi thở. 
Sau khi tu tập tâm từ theo bốn cách, hành giả chọn một cách, 
ví dụ “Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ 
tâm”. Hành giả nên hình dung ra dáng vẻ hạnh phúc nhất của 
người đó và quán xét lặp đi lặp lại “Cầu mong con người hiền 
thiện này thoát khỏi khổ tâm”. 

Khi tâm của hành giả lặng lẽ, yên lặng, bình lặng và tập 
trung tốt vào hình dáng của nhân vật đáng kính trong một giờ 
đồng hồ hoặc hơn nữa, hành giả nên kiểm tra các thiền chỉ 
trong ý môn của mình. Nếu tất cả năm thiền chỉ xuất hiện rõ 
ràng trong con mắt trí tuệ của hành giả, lúc đó có thể công 
nhận rằng hành giả đã chứng đạt sơ (hiển tâm từ 
(metfäbhävanä). Hành giả nên thực hành để đạt được năm 
pháp thuần thục đối với bậc thiển (jhãna) này và tồi tu tập nhị 


22 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


thiền và tam fhiển tâm từ (mefiãä jhãna) như đã mô tả trong 
niệm hơi thở (anapanassati). 

Theo hướng dẫn được đưa ra trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga) `” và Mahätikã`", hành giả nên tu tập tâm từ 
đến tam /biên (jhãna) hướng đến từng người. Vì có bốn cách 
tu tập thiền tâm từ, hành giả nên chứng đạt tam (hiển (jhãna) 
theo từng cách. 

Khi hành giả đạt được thành công như cách mô tả ở trên, 
hành giả nên tu tập tâm từ theo cách tương tự hướng đến 
người đáng kính và đáng quý mến khác. Hành giả nên tu tập 
thành công tâm từ hướng đến ít nhất mười người như vậy. 

Rồi hành giả nên tu tập tâm từ theo cách tương tự hướng 
đến những người rất thân yêu bao gồm cha mẹ, anh em trai, 
chị em gái, bà con họ hàng và bạn bẻ, từng loại người một. 
Đối tượng phải cùng giới tính với hành giả và phải chứng đắc 
tam thiền theo từng cách một trong bốn cách tu tập tâm từ. 

Tiếp theo, hành giả nên tu tập tâm từ theo cách tương tự 
hướng đến ít nhất mười người không thương, không ghét và 
rồi đến những người thù địch, từng người một. Trước khi 
hành giả tu tập ứm rừ (mewa) hướng đến một kẻ thù, đầu tiên 
hành giả nên tu tập tâm từ với người đáng kính và đáng quý 
mến khác, rồi đến người thân yêu, và rồi đến những người 
không thương, không ghét. Khi tâm hành giả mêm mại, đễ 
uốn nắn và được khéo tu tập, và ánh sáng của thiền là rất 
mạnh và chói sáng, rồi hành giả hình dung ra người thủ địch 
trong ánh sáng của thiền và tu tập tâm từ hướng đến người đó. 


Nếu hành giả không thể đắc thiên VÌ sự phân uất đối với kẻ 
thù, hành giả phải xua đuôi sự phân uât băng cách quán xét 


#? Ws, 1,289 
30 Ws.Ti, 1.364 


Thể Nhập Thiền Định 23 


theo mười cách đã được miêu tả trong 7anh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga``). Hành giả nên tu dưỡng (âm từ (mefã) 
theo cách này hướng đến tất cả các kẻ thù, từng người một. 

Khi hành giả có thể tu tập ứâm ứử (mefä) một cách bình 
đăng hướng đến bốn loại người: 

1. 4a: bản thân hành giả, 

2. P?a: người thân yêu bao gồm những người đáng kính 
và đáng quý mến, 

3. Mía7/hafífa: người trung tính tức là người không thương, 
không ghét, 

4. Verr: kẻ thù hay người mà hành giả căm ghét. 
và khi hành giả có thể phá bỏ ranh giới khác biệt giữa chúng, 
lúc đó hành giả được nói là đã phá bỏ ranh giới giữa mọi 
người hoặc chứng đạt sự phá bỏ ranh giới (sữnasambheda4). 

Như vậy, tướng và cận hành đạt được bởi hành giả đồng 
thời với việc phá bỏ các ranh giới. Nhưng khi việc phá bỏ 
ranh giới có kết quả, hành giả đạt tới an chỉ định theo cách 
mô tả trước đây mà không có khó khăn gì bằng cách tu dưỡng 
và phát triển cũng tướng đó lặp đi lặp lại. 

Theo 7aạnh Tịnh Đạo (Visuddhi Magsa), việc chứng đạt 
sự phá bỏ ranh giới (sữnäsambheda) chỉ thành công với hành 
giả nào mà tâm của vị ấy đã đạt đến bậc ø/ên (/hãna) khi tu 
tập fâm từ (meíf4) hướng đến bốn loại người. Lại nữa, sự tu 
tập 52§ cách từ tâm chỉ có thể thành tựu trọn vẹn trong tâm 
những ai đã đạt được an chỉ định và đã chứng đắc sự phá bỏ 
ranh giới (sữnasambhcđa). Giờ đây, hành giả có thê tu tập 
528 loại /đm fừ (meíf4) như được miêu tả trong Phán Tích 
Đạo (Patisambhidä Magga `”) và an trú trong trạng thái vi 


5! _VWs, 1,289-300 
"7 Ps.314 


24 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
diệu tỏa khắp mọi hướng với tâm từ. 
Niệm Ân Đức Phật (Buddhãnussafi)” 

Đối với hành giả đã chứng đạt tứ thiền băng cách thực 
hành Miệm hơi thở (Anapãnassafi), trước tiên, hành giả nên 
phát triển đến tứ thiền, là thiền đi cùng với ánh sáng rất rực rỡ 
và xuyên thấu. Với sự trợ giúp của ánh sáng này, hành giả hồi 
tưởng hoặc hình dung một bức tượng Phật mà hành giả tôn 
kính và kính trọng. Khi hành giả thấy pho tượng một cách rõ 
ràng trong ánh sáng, hành giả nên đảnh lễ và xem răng đó 
chính là Đức Phật đang tại thế. 

Rồi hành giả nên đổi sự chú ý từ hình ảnh Đức Phật sang 
các ân đức Phật và quán xét các ân đức ấy lặp đi lặp lại. Hành 
giả lần lượt quán xét tất cả chín â ân đức Phật, và rôi chọn ra 
một ân đức mà hành giả thích nhất và quán tưởng nó lặp đi 
lặp lại, ví dụ “araham, araham. Khi định của hành giả tăng 
trưởng, hình ảnh Đức Phật biến mất trong khi tâm hành giả 
vân tập trung trên ân đức riêng biệt ây. Khi đó, hành giả 
không nên cô găng hồi tưởng hay tìm kiếm hình ảnh Đức 
Phật; hành giả chỉ nên tập trung tâm mình trên ân đức ấy mà 
thôi. 

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của định tứ thiền, hành giả sẽ sớm 
chứng đạt cận đmh ở đề mục Miện Ấn Đức Phật 
(Buddhäanussari). Khi tâm hành giả vẫn lặng lẽ tập trung vào 
ân đức trong một giờ đồng hồ hay hơn nữa mà không có bất 
kỳ sự xao lãng nào, hành giả nên suy xét các thiền chi. Hành 
giả sẽ nhận thấy rằng mình đã đạt được cận định vì có thể 
thấy các chỉ thiền là lặng lẽ và được khéo tu tập. 

Một hành giả chứng đạt cận định đề mục thiền Miệm Ân 


3” Ws, 1.191 


Thể Nhập Thiền Định 25 


Đức Phát (Buddhanussafi), đạt được tín tâm và tôn kính trọn 
vẹn nơi Đức Phật, có được niệm, tuệ tốt, nhiều hỷ và lạc. 
Hành giả cảm thấy như thể đang sống trong sự hiện diện của 
Đức Phật và vì vậy có thê tránh các hành động tà hạnh. Thân 
của hành giả thấm và an trú vào ân đức Phật, nơi mà đã trở 
nên đáng cung kính như tháp thờ xá-lợi. Như vậy, hành giả 
được bảo vệ khỏi tất cả các hiểm nguy. 


Quán Bắt Tịnh (Asubha Bhãvanä)” 

Quán bất tịnh cũng là một đề mục thiền rất hữu ích. Đề 
mục này được nhiều lời tán dương của Đức Phật vì nó là đề 
mục thiền để chính phục /ham ái (raga). Thực vậy, con quỷ 
tham ái (aga) sợ nhất là sự bất tịnh vì nó bị chế ngự bởi 
tưởng bất tịnh (asubha-sañña). 

Lại nữa, với hành giá đã chứng đạt tứ thiên (jhãna) hơi thở 
(anãpaän4), hành giả ây có thể tu tập dễ dàng và nhanh chóng 
sơ hiên quản bắttịnh (asubha bhayang). Trước tiên, hành giả 
phát triển đến tứ thiền đã chứng đắc. Khi thiền trí hợp với 
định tứ thiền tỏa ánh sáng rất rực rỡ, chói lọi theo mọi hướng 
phát sáng xung quanh, hành giả hồi tưởng tướng của xác chết 
ghê tởm nhất có cùng giới tính như hành giả đã thấy trước 
đây. Hành giả cô găng quan sát xác chết đó dưới ánh sáng 
sáng rực ấy. 

Khi hành giả có thể thấy xác chết rõ ràng dưới ánh sáng 
sáng rực, xuyên thấu, hành giả tập trung tâm thiền của mình 
một cách lặng lẽ trên xác chết ở vị trí gớm ghiếc nhất, có 
gắng phân biệt tướng bất tịnh nơi xác chết như đã được chỉ 
dẫn trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga`). 


3® Ws, 1.173-190 
3 Ws, 1.178 


26 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Hành giả quán xét lặp đi lặp lại tướng bất tịnh: “paf{ikula, 
pafikula ” hoặc “bất tịnh, bất tịnh”. Khi tâm thiền vẫn lặng lẽ 
gắn chặt trên tướng bất tịnh trong một, hai giờ đồng hồ... 
tướng của xác chết thay đổi từ học tướng sang tợ tướng, 
Tướng xác chết mà hành giả thấy rõ ràng như thể hành giả 
đang nhìn xác chết với cặp mắt mở là học tướng. Tướng này 
xuất hiện như một cảnh tượng gớm guốc, xấu xí, đễ sợ và 
khủng khiếp. 

Khi tợ tướng phát sanh, /ác ý thiển (bhãvanä-manasikãära) 
sẽ được khéo tu tập và cao thượng, và tướng của xác chết trở 
nên lặng lẽ và vững chắc. Như vậy, tợ tướng xuất hiện như 
một người đản ô ông giàu có với tứ chỉ tròn trĩnh nằm nghỉ sau 
khi ăn uống no nê." 

Quan sát tợ tướng, hành giá quán xét là “pafikula, 
patikila ” hoặc “bất tịnh, bất tịnh” nhiều lần cho đến khi tâm 
thiền vẫn an trú lặng lẽ trên tướng được một, hai giờ đồng hồ 
hoặc hơn nữa. Rồi hành giả suy XÉt năm thiền chi để nhận 
thấy chúng hiển hiện rõ Tảng. Đến đây có thể cho rằng hành 
giá đã chứng đắc sơ thiền. Hành giả nên thực hành tốt để đạt 
được năm pháp thuần thục đối với bậc thiền này. 

Một hành giả mà đã đắc bất kỳ một trong mười đề mục 
thiền xác chết thì đạt được /ưởng bất tịnh (asubha-saññä) và 
có thể trấn áp được /bam ái (lobha) của mình. Như vậy, hành 
giả thoát khỏi tham ái, say mê, phù phiếm và giống như một 
vị A-la-hán. 


Niệm Sự Chết (Maranãnussafi) 
Theo hướng dẫn được đưa ra trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga`) và Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäãsatipatthäna 


35 Ws,1.183-184; Vs.Ti 1.210 
SANG 39:35 


Thể Nhập Thiền Định 27 


Swíía), hành giả, là người tu tập thành công sơ thiền bằng 
cách quản xéi sự bất tịnh của một xác chết (asubha-bhavana), 
có thê đễ dàng chuyển sang thiền Niệm Sự Chết. 

Đầu tiên, hành giả hồi tưởng học tướng hoặc tợ tướng của 
xác chết mà hành giả đã tu tập trước đây. Rồi hành giả quán 
xét sự bất tịnh của nó để tu tập đến sơ thiền quán bất tịnh 
(asubha-bhavana). Như vậy, sau đó, hành giả xuất khỏi thiền 
ây và quán xét bản chất của sự chết “Thân này của ta đây có 
bản chất phải bị tiêu hoại. Ta chắc chăn sẽ chết. Ta không thể 
tránh khỏi cái chết.” 

Hành giả nên liên tục tập trung sự chú ý vào bản chất cái 
chết của chính mình, an trú niệm về sự chết và phát triển ý 
thức kinh cảm cùng với hiểu biết về sự chết. Hành giả sẽ sớm 
quan sát bằng cặp mắt của tâm rằng xác chết ghê tởm là thi 
thể của bản thân hành giả thay vì xác chết bên ngoài kia. Sau 
đó, hành giả phân biệt bằng trí tuệ bản chất của sự cắt đứt 
mạng căn (jyitindriya) ở nơi xác chết của chính mình. 

Và tập trung tâm thiền vào đối tượng là sự cắt đứt mạng 
căn (lƒe:ƒaculfy) hay nói cách khác là sự chấm dứt tâm #ữu 
phần (bhavanga) vỗn là tâm liên kết với mạng (jwia) căn, 
hành giả quán xét lặp đi lặp lại một trong các cách mà hành 
giả thích nhất sau đây. 

1. Maranam me dhuvam, j1Vviftam me adhvam. 

Cải chết của fa là chắc chắn, còn mạng sống của ta là 
không chắc chắn. 


2. Maranam me bhavissafi. 

Cái chết của ta chắc chắn sẽ xảy ra. 

3. Maranapariyosanam me JjWilam 

Mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. 


28 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


4. Maranam mmararam 

Chết, chết. 

Hành giả nên hăng hái, phấn đấu tập trung tâm thiền vào 
đối tượng là sự cắt đứt mạng căn trong xác chết của chính 
mình trong một giờ, hai giờ hay nhiều hơn. Nếu thành công, 
hành giả sẽ thấy rằng các chỉ thiền trở nên rõ ràng. Khi đối 
tượng thiền là bản chất của sự chết và sự khủng khiếp làm 
thức tỉnh ý thức kmh cảm, chỉ có cận định (upacaraj/hana) 
phát sanh. 

VỊ lợi lạc của thiền niệm sự chết (Marandnussafi). hành giả 
đạt được tưởng về sự ghê tởm và tan biến ¿ ảo tưởng VỚI tất cả 
các loại hiện hữu; vị ấy cắt đứt sự dính mắc với cuộc sống và 
các tài vật; tránh xa việc làm xấu ác và nhiều tích trữ; hành 
giả tu tập tưởng về vô thường (anicca¬sañna) và kết quả là 
trưởng về khổ (dukkha-saññä) và trởng về vô ngã (anaffa- 
saññä). Cuỗi cùng, hành giả phát triển ý thức #inh cảm 
(samvega - động tâm) để nhanh chóng thọ trì hành thiền. 


Tu Tập Định Băng Các Biên Xứ (Kasina) 

Hành gi là người đã chứng đạt Chánh định 
(Sammasamadhi) bằng thiền niệm hơi thở (anapaãnassaí¡) thì 
có thể dễ dàng và nhanh chóng thọ trì các thiền biển xứ 
(kasina) đề tu tập bốn bậc fhiển sắc giới (rũpãvacara Jjhana) 
theo các phương thức được mô tả trong Visuddhi Magga 
hay Thanh Tịnh Đạo” . Hành giả không cần chuẩn bị các 
dụng cụ đặc biệt cho mƯỜI biến xứ (kasina). Hành giả có thể 
quan sát các đối tượng có sẵn đề tu tập mười biến xứ (kasina). 

Đề tu tập biến xứ đất (kasina pathavï), hành giả vẽ một 


3 Ws, 1.115 
32 Ws, 2222 


Thể Nhập Thiền Định 29 


vòng tròn đường kính khoảng ba tắc hay sáu tắc bằng một cái 
que trên một mảnh đất sạch. Hành giả đứng ở khoảng cách 
thích hợp với vòng tròn, nơi mả hành giả có thể thấy toàn bộ 
vòng tròn với mắt mở vừa phải. Hành giả phát triển định (đệ 
tứ thiên sắc giới, ripävacara jhãna) mà hành giả đã chứng 
đạt bằng cách quán xét tợ tướng của miệm hơi thở 
(ãnãpãnassafi) đến khi ánh sáng sáng rực, chói lọi tỏa ra. 
Hành giả xuất khỏi /b/ên (jhãna), tập trung chú ý vào đất bên 
trong vòng tròn, quán xét lặp đi lặp lại “pa/hawi, pafhav?” hay 
“đất, đất”. 


Hành giả, với sự hỗ trợ của tứ /hiển sắc giới (rupavacara 
jhãna), có một trí nhớ tuyệt vời. Hành giả có thể đạt được học 
tướng của #asi„a đất trong khoảng mười phút. Sau đó, hành 
giả có thể đi đến thiền đường và quán xét học tướng như là 

'pathavwi, pathav?° hoặc “đất, đất)” đến khi tợ tướng trong 
bể trơn phăng và sáng rực phát sanh. Khi tợ tướng trở nên 
vững chắc, hành giả từ từ mở rộng hay phóng to nó bằng sức 
mạnh của ý chí theo cách sau “Mong rằng tợ tướng lớn thêm 
một ngón tay, hai ngón tay,... và cứ thế” cho đến khi nó mở 
rộng ra vô tận theo tất cả các hướng. Bây giờ, hành giả tập 
trung tâm mình trên tợ tướng đã được mở rộng và quán xét 
“nathav, pathavf° hay “đất, đất” cho đến khi an chỉ định 
(/hãna) xuất hiện. Hành giả thực hành đề đạt được năm pháp 
thuần thục đối với sơ thiên sắc giới (rupãvacara Jhang) này. 
Sau đó, hành giả có thể tu tập bốn bậc Øiển sắc giới 
(rupaãvacara jhaãnga) theo cách tương tự như đã miễu tả trong 
niệm hơi thở (änaäpaänassafi). 

Phương thức tương tự có thể được dùng để tu tập chín Điển 
xứ (Rasina) còn lại. Sau khi tu tập bốn bậc /h/ển sắc giới 
(ripäyacara hãng) trong tất cả các biển xứ (kasia), hành giả 
có thê tiến lên tu tập bốn bậc /hiển vô sắc giới (arũpävacara 


30 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


jhãna) từ chín biến xứ (kasina) ngoại trừ biến xứ hư không 
(akãsa kasia) như đã được miêu tả trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga”'). 

Hành giả cũng có thể thực hành theo mười bốn cách đặc 
biệt để tu tập thân thông hiệp thể (lokiya abhiññä)."` 


Kết Luận 


Đúng là có thể tu tập các đề mục thiền mà Đức Phật đã 
miêu tả về /hiển định (samatha bhãvanä), đề đạt được kết quả 
trọn vẹn như đã được đề cập trong Kímh điển Phật học cần 
phải tuân thủ các chỉ dạy của Đức Phật một cách chính xác và 
tích cực. 

Niệm hơi thở (nãpãnassati) được xem là một đề mục 
thiền tốt để tu tập định một cách hiệu quả đến bậc tứ /hiễn sắc 
giới (rũpävacara jhãna) trong một thời gian tương đối ngắn. 
Sau khi đạt được chánh đmh thông qua một đề mục thiền, 
hành giả có thể dễ dàng tiễn lên tu tập các đề mục thiền khác, 
với điều kiện là hành giả không trệch khỏi các chỉ dạy của 
Đức Phật. 

Chúng tôi cũng thấy rằng “cafudhãtuvavatthänad” (thiển tứ 
đại) là đề mục thiền hiệu quả nhất để tu tập cận định trong 
thời gian ngăn nhất. Khi một người thực sự đạt được cận 
định, người đó đạt được /hanh tịnh tâm (cữfavisuddihi). Theo 
Kinh Ảnh Sáng (lloka SuHa) và Kinh Ngủ Cục 
(Pacalayamana Suffa), tâm hợp với cận định (upacära 
samađhi) sẽ tỏa ảnh sáng rực rỡ và xuyên thấu. Với sự trợ 
giúp của ánh sáng này, hành giả có thể quan sát tất cả 32 thân 
phán (ko††haäsa) của chính hành giả cũng như của người khác. 


60 Ws, 1.320-334 
61 Vs_ 22-4 


Thể Nhập Thiền Định 31 
Như vậy, hành giả có thể dễ dàng thọ trì /hân hành niệm 
(Xayagafasati) để tu tập sơ/hiên sắc giới (rũpävacara Jhang). 
Rôi băng cách tập trung tâm của hành giả vào màu trăng của 
hộp sọ của một hành giả đang ngồi phía trước mình, hành giả 
có thể thọ trì thiền biển xứ trắn ø (odäfa kasia) để tu tập bốn 
bậc /biển sắc giới (ripavacara jhãng). 

Tứ thiền biển xứ (&asina) trắng được xem là đi cùng với 
ánh sáng sáng rực hơn tứ thiền niệm hơi thở (ãnãpãnassati). 
Như vậy, nó phục vụ như một nên tảng duy nhất đề thọ trì 
thiền minh sát (vipassan3). 


Tham khảo 


Tất cả các chỉ dẫn tham khảo dựa vào Ấn Bản của Hội 
Đông Phật Giáo Myanmar lân thứ sáu. 

A. Anguttara Nkaya (Tăng Chị Bộ Kmh) 

Abh.A Chú giải Abhidhamma (VI Diệu Pháp) 

D. DIgha Nkaãya (Trường Bộ Kinh) 

D.TI Phụ chú giải Digha Nkaya (Trường Bộ Kmh) 

Dh.  Dhamma Pada (Kmh Pháp Cú) 

M. Maijlhma Nikaya (Trung Bộ Kinh) 

S. Sarnyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh) 

Ps. Patisambhida Magga (Phân Tích Đạo) 

Vbh. Vibhanga 

Vs.  Visuddhi Magsa (Thanh Tịnh Đạo) 

Vs.II Phụ chú giải Vsuddhi Magsa (Thanh Tịnh Đạo) 


‹.ữt«© 


Hội Nghị Phật Giáo lần thứ tư, 
Yangon, Myanmar 
từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2004 


_ Thể Nhập 
Thiên Tuệ (Wipassam4) 


Tôn Giả Acinna, Dhammacariya — Pháp Sư, 
Aggamahäkammatthänäcariya — Đệ Nhất Đại Thiên Sư 
Trưởng Ban Thiên Sư và Cô Vấn Thiên 
Trung Tâm Rừng Thiên Phát Học Quốc Tê Pa-Auk, Myanmar 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon, 
Maha Saddhamma Jotihadha7a — Bậc Đại Nhân Làm Chói 
Sang Ngọn Cờ Chánh Pháp 
Giáo sư Đại Học Quốc Tế Truyện Bá 
Phát Giáo Nguyên Thủy 
Chủ tịch Liên đoàn Bảo Hộ Giáo Pháp Đức Phát 
của Rừng Thiên Quốc Tê Pa-Auk 


Namo Tassa Bhagavatfo Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đánh lê Đức Thê Tôn, 
Bậc Ung Cúng, Đáng Chánh Đăng Giác 


TÓM LƯỢC 


Vì thiền Vipassanä liên hệ đến các pháp chân để 
(paramafha), danh và sắc, cả bên trong lẫn bên ngoài, được 
phân tích bằng trí tuệ hợp với chánh định vào trong các thực 
thể pháp - các (âm (cifa), các tâm sở (cefasika) và các sắc 
(rũpa) - và mỗi pháp chân đề này được xác định theo các đặc 
tính, phận sự, biểu hiện và nhân gần của nó để tu tập đúng 
đắn “Tuệ Xác Định Danh-Sắc” (Namaruipa -paricchedanana) 
và “Kiến Thanh Tịnh” (Dithivisuddhi)”. Tính khối của nhóm 
danh (ý) và nhóm sắc (rupakalapd) cần phải được phá vỡ 
(ghana-vinibbhoga) để thấu suốt vào các pháp chân đề và đặc 
tính vô ngã (anafa).”° 


Tiếp theo, có bốn nhân - øghiệp (kamma). tâm (citta), thời 
tiết (ufu), dưỡng chất (ãhãra) - sanh ra sắc, và các nhân sanh 
lộ trình tâm ở sáu môn được phân biệt bằng thắng trí. Cũng 
vậy các nhân và các quả của Lý Duyên Khởi 
(paficcasamuppäda) được phân biệt và xác minh đề làm sáng 


®€ Ws.2222 
53 Vs, 2276 
5. Abh.A. 2.47 


34 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


tỏ tất cả các hoài nghi” thuộc về quá khứ, đến hiện tại và đến 
buệc lai, và để tu tập “Tuệ Phân Biệt Các Nhân Của Danh- 

ắc” (Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên) (Paccayapariggahañäna) 
và «Đoan Nghỉ Thanh Tịnh” (Kanhkha-vitarana-visuddhì). 
Điều này được chỉ rõ trong 7anh Tịnh Đạo suadhi 
Magga”°) và Chú giải Vì Diệu Pháp (Abhidhamma" ì Tăng 
không ai có thể giải thoát khỏi vòng khổ đau mà không cần 
phân biệt mối liên hệ nhân quả trong Lý Duyên Khởi. 

Lại nữa, khi thọ trì thiền Vipassana, tất cả danh và sắc, các 
nhân và các quả, bên trong và bên ngoài thuộc về quá khứ, 
hiện tại và vị lai lần lượt được xác định là vô /hường (anicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã (anafa) như hướng dẫn trong Phân 
Tích Đạo bản Paji (Patisambhidä Magga Pä|f*), Tương Ung 
Kính bản Pah (Samyutia Pa|f”), Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi 
Magga' ki ) Nhiều phương pháp thực hành được sử dụng 
cho việc thắm sát, phân biệt và xác định các hành theo nhiều 
cách để đạt được kết quả như miêu tả trong kinh điển, để tu 
tập mười nh sát tuệ (Wipnassanañana), đề thành tựu cấp độ 
thanh tịnh tâm cao hơn, và đề chứng ngộ mục tiêu cao thượng 
nhất của sự giải thoát là điều vẫn còn có thể trong Giáo Pháp 
(sasana) của Đức Phật. 


Vs, 2.233 

66 Ws, 2221 

7”. Abh.A 2.189 

Ps. 51-52 

6% @ ong 

VWs. 2.242-243, 265-267 
7! Ps,55ể 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 35 


Trong quá trình 2l năm (từ năm 1983 đến 2004), nhiều 
hành giả từ Myanmar và hải ngoại đã thọ trì các khóa thiền 
Định- Tuệ (samatha-vipassanä) ở các Trung Tâm Rừng Thiền 
Phật Học Quốc Tế Pa-Auk của chúng tôi và nhiều người đạt 
được thành công tuyệt vời với sự hài lòng to lớn. Tất cả mọi 
người đều được chân thành chào đón đến hành thiền tại các 
trung tâm mở cửa quanh năm này. 


ko 


BÀI THUYÉT TRÌNH CHÍNH 


Giới Thiệu 

Chúng tôi vui mừng công bố tin tốt lành răng nhiều hành 
giả từ Myanmar và hải ngoại đang thọ trì thiền vipassanä 
thành công đến từng chi tiết nhỏ như được miêu tả trong Kinh 
Điển Phật Học và Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) ở các 
Trung Tâm Rừng Thiền Phật Học Quốc Tế Pa-Auk của chúng 
tÔI. 

Với sự trợ giúp của ảnh sáng sáng rực, xuyên thấu tỏa Ta từ 
tâm hợp với chánh định (ointns0intf0hiDi hành giả thấu suốt 
vào các pháp chân để (paramaftha), là các pháp tạo nên tâm 
và thân, xác định từng /đm (cia), từng tâm sở (cefasiRa), và 
từng loại sắc chân để (rñpa) bằng phương tiện là đặc tính 
(lakkhana), phận sự (kicca), biểu hiện (0accupafthana) và 
các nhân gắn (padatthäana) tương ứng của chúng và rôi phân 
biệt các nhân sanh ra danh-sắc này bao gồm các mối quan hệ 
nhân quả trong Lý Duyên Khởi (Paficcasamuppadaa). Sau đó, 
hành giả quán xét ba đặc tính (tam tướng) của các hành theo 
nhiều cách đặc biệt như đã được miêu tả trong Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhi Magga) để tu tập đúng đắn mỉnh sát tuệ 
(vipassanañana) theo từng tuệ một để có thể chứng đạt mục 
tiêu tôi hậu của thiền vipassanã - chứng ngộ Niết-bản. 


Thanh Tịnh Tâm 
Theo Kinh Trạm Xe (Rathavinta Suta'”) và Thanh Tịnh 


72M. 1.199-205 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 37 


Đạo (Visuddhi Magga). tâm được thanh tịnh một cách có hệ 
thông theo bảy giai đoạn: 
1. Srfa-visuddhi: thanh tịnh giới, 
2. Cita-visuddhi: thanh tịnh tâm bằng định, 
3. Ditthi-visuddhi: Kiên thanh tịnh, 
4. Kankhävitarana-visuddhi: Đoạn Nghi thanh tmh, 
5. Maggamagga-ñana-dassana-visuddhi: Đạo và Phi Đạo 
Trị kiên thanh tịnh, 
6. Pafipada-nñanadassana-visuddhi: Đạo Hành Trì Kiến 
thanh tịnh, 
7. Ñãnadassana-visuddhi: Tri Kiến thanh tịnh. 


Thanh Tịnh Tâm Khỏi Tà Kiên (Kiên Thanh 
Tịnh) 

Sau khi thành tựu /hanh tịnh giới (silavisuddhi) bằng cách 
chăm chỉ tuân thủ /# thanh tịnh giới (catuparisuddhi sa) và 
thành tựu /hanh tịnh tâm (cifavisuddhi) bằng cách tu tập 
chánh định, thiền sinh hay hành giả (yog?) nên tiến lên giai 
đoạn thứ ba của thanh tịnh là Kiến Thanh Tịnh (dithi- 
visuddhi). Ö đây, hành giả phải từ bỏ Øhân kiển (tà kiến vê 
thân) (sakkãyaditthi) hoặc ngã kiến (ata đi£h¡) nghĩ răng có 
tồn tại “ta”, “người”, “cái tôi”, “linh hồn” hoặc “tự ngã”. Để 
làm điều nảy, hành giả phải phân tích chính thân và tâm của 
mình thành các thực thể pháp và xác định từng thực thê sắc 
chân để (đất (0athav)), nước (äpo), lửa (te/o)...) và từng thực 
thể danh chân để (tâm (cifa) và tâm sở (cefiasika)) đề thây 
biết một cách sâu sắc răng chỉ có măm thủ uân 
(upãdänakkhandha) tồn tại và rằng không có linh hồn, không 


73 Ws, 2/73, 2222-4315) 


38 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


có cái tôi, hay tự ngã nào thực sự tồn tại. 

Như vậy, hành giả phải thực hiện nhiệm vụ xác định danh- 
sắc khi hành giá Dước vào lĩnh vực thiên Vipassana. Đề bắt 
đầu với cái dễ hơn, xác định sắc được hướng dẫn đầu tiên 
trong các trung tâm thiên của chúng tôi. 


Xác Định Sắc (Quán Sắc) 
(Ripa-kqarmmafthana hay Rũpa-pariggaha) 

Theo Đại Kinh Gopalaka QMaha Gopälaka Suffa '"), tất cả 
các sắc đại chúng (bhữtaripa) và sắc y đại sinh (upadarupa) 
phải được xác định đề tiến đến chứng đạt tệ Đạo (Magga- 
ñãng). 

Đầu tiên, hành giả phát triển chánh định mà hành giả đã 
chứng đạt được, và rồi xác định bốn sắc đại chủng bằng thiền 
xác định tứ đại (catudhätuvavatthäna). Hành giả xác định đất 
(pathavi) (yếu tô lan rộng) bằng cách phân biệt các đặc tính 
của nó là cứng, thô, nặng, mềm, trơn mị, nhẹ, zøước (äpo) 
(yếu tô kết dính) bằng cách phân biệt các đặc tính của nó là 
kết dính và chảy, /z (/e/o) (yếu tố nhiệt) bằng cách phân biệt 
các đặc tính của nó là nóng và lạnh, và gió (väyo) (yếu tố 
chuyên động) bằng cách phân biệt các đặc tính của nó là đây 
và hỗ trợ. 

Bắt đầu ở một nơi trên thân thể của hành giả, nơi mà đặc 
tính cứng rõ ràng, hành giá quán xét bản chất của tính cứng 
trong từng phần. của toàn thân cơ thể. Hành giả làm tương tự 
cho mười một yếu tố còn lại. Hành giả thực hành để phân biệt 
tất cả mười hai đặc tính, từng đặc tính một theo thứ tự lặp đi 
lặp lại đến khi có thể phân biệt tất cả các đặc tính gần như 
đông thời. Rồi, hành giả tập trung tâm trên mười hai đặc tính, 


74M. 1.281-286 


Thể Nhập Thiền Tuệ 39 


là đại diện cho tứ đại, đến khi phát sanh cận định (upacära 
samädhi). Vào lúc này, hành giả chỉ nhận biết tứ đại mà 
không phải là thân thể của mình nữa. 

Khi hành giả giữ tâm tập trung trên tứ đại, một màu xám, 
rồi màu trắng và rồi một khối trong sáng như thủy tĩnh hay 
băng đá nói chung xuất hiện. Khối trong sáng này đại diện 
cho các pasada rupa (tịnh sắc hay sắc thần kinh). Khi hành 
giả tiếp tục phân biệt tứ đại trong khối trong sáng, khối đó vỡ 
thành các hạt rất nhỏ là các nhớm sắc (tức fổng hợp sắc — 
rũpa-kalãpa) vỗn sanh và diệt rất nhanh chóng. Hành giả tiếp 
tục phân biệt tứ đại trong các hạt nhỏ bằng trí tuệ như đã phân 
biệt tứ đại trong thân thể mình. Sau đó, hành giả nên phân 
biệt sắc y đại sinh (sở fạo sắc) trong các hạt nhỏ này. Hành 
giả nên phân tích các hạt nhỏ theo ñ0,gø môn (pañca-dvarna). 

Hành giả có thể xác định theo cách tương tự cho 54 loại 
sắc ở mỗi môn: nhĩ (ta) môn, tỷ (mũi) môn, thiệt (lưỡi) môn, 
thay thần kinh nhãn bằng thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ và thần 
kinh thiệt một cách tương ứng. Trong thần môn chỉ có 44 loại 
sắc (rũpa) vì chỉ có 5 loại nhóm sắc (rupa kalapa) hiện diện, 
đó là, thân-thập-sắc, tánh- thập- -sắc và 3 loại nhóm sắc tám. 
Các loại hạt nhỏ (nhóm sắc) nào mà có chứa các (định sắc 
(pasãda-ripa) thì trong suốt còn các loại khác thì không 
trong suốt. 


Bảng 1: Xác Định Sắc Ở Nhãn Môn 


I.Nhãn-thập-sắc | 2. Thân-thập- 3.Tánhthập- | 4.Tâm-bát-sắc | 5. Thời tiết-bát- | 6. Dưỡng chất- 
sắc sắc sắc bát-sắc 


. đất (pathavï) 
. nước (ãpo) 


1 

2 

3. lửa (Øo) 
4. gó (vayo) 
5 
6 
7 


. màu (a4) 
. mùi (gandha) 
. VỊ (rasa) 
8. dưỡng chất 
(2/4) 


1. đất (pafhavï) . đất (pathav?) | 1. đất (pathav?) | 1. đất (pathav?) | 1. đất (pathav?) 
2. nước (ãpo) . nước (ã0o) . nƯỚớc (ã0o) . nước (đ?o) . nước (đ0o) 

3. lửa (7o) . lửa (Øo) . lửa (2o) . lửa (7o) . lửa (7o) 

4. gó (vayo) . Ó (Vãyo) . HÓ (Vãy0) . Ó (vãyo) . Ó (vãyo) 

5. màu (va”a) . màu (va) | 5. màu (va”a) . màu (va) | 5. màu (va) 
6. mùi (gandha) | 6. mùi (gandha) | 6. mùi (gandha) | 6. mùi (gandha) 
7. VỊ (rasa) 7. VỊ (rasa) . VỊ (rasa) 7. VỊ (rasa) . VỊ (rasa) 

8. dưỡng chất 8. dưỡng chất .dưỡng chất | §. dưỡng chất | §. dưỡng chất 
(2/4) (2/4) (0/4) (0/4) (2/4) 


9. mạng căn (/v#a | 9. mạng căn 9. mạng căn 


rupa) 
10. nhãn tịnh sắc 
(cakkhu-pasada) 


nghiệp sanh, trong 
SuÔf 


(/vifta rữpa) (/vita rữpa) 
10. thân tịnh sắc | 10. sắc tánh 
(kaãya-pasada) (bhãva-ripa) 


nghiệp sanh, nghiệp sanh, tâm sanh, mờ thời tiết sanh, vật thực sanh, 
trong suôt mờ mờ mờ 





Thể Nhập Thiền Tuệ 4l 


Xác Định Danh (Quán Danh) 
(Nãma-kammafthäãna hay Nãma-pariggaha) 

Đanh (nămag) nghĩa là tâm (hay tâm vương) (cita) và tâm 
Sở (hay sở hữu tâm) (cefasiRa) cầu thành ý. Theo Chú giải V7 
Diệu Pháp (Abhidhamma ”), hàng ngàn tỷ ý sanh khởi tuần tự 
trong môi giây, và ứâm (ciia) và tâm sở (cefasika) không có 
hình thể và dáng vẻ. Như vậy, điều này có thể được hỏi răng: 
“Lâm thế nào mà hành giả có thể quan sát được danh?” 

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhamma Sangaha) miêu 
tả rằng tâm hộ kiếp (tâm hữu phần tức bhavanga cifa) đóng 
vai trò là ý môn, và tiễn trình nhận thức ở ý môn - cũng là thứ 
không có hình sắc - có thể bắt cảnh quá khứ bao gồm các /đm 
(cia), các (âm sở (cefasika) và các sác (rupa). Như vậy, danh 
và sắc có thể được quan sát bởi các ẩm (cia) sanh ở ý môn 
(manodvarika ciffa) khi chúng hợp với chánh định. 

Đề phân biệt danh, trước tiên, hành giả phải quan sát 

(1) căn cứ vát lý (vaffhu) mà danh nương vào và 

(2) cảnh được bắt bởi £âm (cia) và tâm sở (ceftasika)." 

Đề làm sáng tỏ, danh nên được phân biệt qua sáu môn theo 
tiễn trình tâm” (còn gọi là tiến trình nhận thức hay lộ trình 
tâm). 

Theo Chú giải V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma' ®\ cảnh sắc 
xuất hiện trong nhãn môn và ý môn đông thời, cảnh thanh 
xuất hiện ở nhĩ môn và ý môn đồng thời; và cứ thế tương tự. 
Như vậy, đầu tiên hành giả tu tập chánh định đến lúc ánh sáng 


7° SA, 2.295 

7% Abh.A 1.114; MA. 3.60 

TT Ws, 2/252-253: MA. 1.266-267 
8 Abh.A. 1.114 


¬ 


42 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


sáng rực vả xuyên thấu tỏa ra. Hành giả quan sát đồng thời 
nhãn môn (nhãn tịnh sắc tức cakkhupasada) và ý môn 
(Phavahga cifa), và sau đó quan sát thây một cảnh sắc đập 
vào hai môn đồng thời. Rồi hành giả phân biệt tiến trình tâm 
sanh khởi như sau. 

-Bh-"H-Na- Da-Pa- Ca- Sp-St- Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja- Td- Td"- Bh- 

Bh: dòng 2havanga - dòng hữu phần (hộ kiến): 

TT: a#fa-bhavahga - hữu phần vừa qua từ lúc cảnh đập vào 
môn đến lúc cảnh xuất hiện ở môn; 

Na: bhavanga-calana - hữu phần rúng động sanh khởi khi 
cảnh xuất hiện ở môn; 

Da: bhavangu-paccheda - hữu phần dứt dòng: dòng hữu 
phân bị cắt đứt sau ứâm (ciữa) này và lộ trình tâm (vithi-cita) 
bắt đầu sanh khởi; 

Pa: pañcadvärävajjana - tâm hướng ngũ môn; nó bắt lẫy 
hoặc chú ý đến cảnh ngũ (tức cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, 
cảnh vị và cảnh xúc); 

Ca: cakkhu-viññãna - nhãn thức; nó thấy cảnh sắc; 

Sp: sưmpaficchana - tâm tiếp thâu; nó nhận cảnh do nhãn 
thức chuyên đên; 

St: sanfrara - tâm quan sáí; nó xem xét cảnh; 

VoO: voffhapana - tầm đoán định; nó xác định cảnh là tốt 
hay xấu; 

Ja: javana - tốc hành tâm (tâm đồng lực); nó biết cảnh và 
hưởng cảnh; 

Td: /adãlambana - tâm Thập Di (tâm Đồng sở duyên - tâm 
Đăng ký - tâm Na cảnh); nó theo sau các fốc hành tâm 
(javana cifa) và tiếp tục hưởng cảnh; 

Bh: dòng 2havanga - dòng hữu phần (hộ kiến). 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 43 


Tương tự, lộ trình tâm sanh khởi ở nhĩ môn, tỷ môn, thiệt 
môn và thân môn khi các cảnh xuất hiện ở các môn tương 
ứng. Chúng ta chỉ cần đổi nhãn thức thành nhĩ thức, tý thức, 
thiệt thức hoặc thân thức trong các lộ trình tâm tương ứng. 

Sau khi kết thúc mỗi lộ trình tâm trong năm lộ trình tâm 
trên, nhiều ý môn lộ trình tâm (lộ ý môn) sanh khởi lấy cảnh 
ngũ quá khứ để thâm sát chỉ tiết các điểm đặc trưng (kích 
thước, hình dáng, tên gọi) của cảnh. Thực vậy, phận sự của 
tâm giống như một chiếc siêu máy tính lưu trữ hàng ngàn tỷ 
dữ liệu cảnh trần trong dòng tâm và nhận dạng từng cảnh trần 
được quan sát hiện tại bằng cách so sánh với dữ liệu đã lưu 
trữ. 

Lộ ý môn độc lập cũng sanh khởi khi cảnh pháp xuất hiện 
ở ý môn như sau: 

-Bh- “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Td-Td"-Bh- 

Các ký hiệu có biểu thị như đã miêu tả trước đây. “Ma” đại 
diện cho âm hướng ý môn (manodvärävajjana), giỗng với 
tâm đoán định (votthapana). “Td” sẽ bị vắng mặt đôi với 
những cảnh lớn. Nó chỉ xuất hiện khi cảnh là rất lớn và rất rõ 
ràng. 

Sau khi phân biệt từng tâm trong lộ trình tâm, rồi hành giả 
thấm sát các tâm sở phối hợp với từng tâm. Hành giả thâm sát 
xem đặc tính xúc (phassa) làm nên xúc chạm giữa tâm và 
cảnh có hiện diện trong mỗi tâm hay không. Tiếp theo, hành 
giả thâm sát xem đặc tính /o (vedan4), tức là sự cảm giác 
hay cảm thấy cũng như sự thọ hưởng cảm thọ, hiện diện trong 
mỗi tâm. Theo cách này, hành giả có thể phân biệt tất cả các 
tâm sở phối hợp với từng tâm như được biểu diễn ở bảng 2. 


Bảng 2: Các Tâm Sở Phối Hợp Với Từng Tâm 


Tâm hướng ngũ môn Nhãn thức Tâm tiếp thâu Tâm quan sát Tâm hướng ý môn 
(Pañcadvaravajjana) | (Cakkhuvinana) (Sampaficchana) (Sanfrana) (Manodvaravdajjana) 


10 tâm sở (cefasika) | 7 tâm sở (cefasika) | 10 tâm sở (cefasika) | 10 tâm sở (cefasika) | 11 tâm sở (cefasika) 


.tâm 

. xúc (?0hassa) 

. thọ (vedana) 

. tưởng (sanñna) 

. tư (cefana) 

. nhất hành 
(ckaggafa) 


7. mạng quyền 
(/ifindriya) 


8. tác ý (manasikara) 


9. tầm (vữakka) 
10. tứ (yicãra) 


11. thắng giải 
(adhimokkha) 


.tâm 
. xúc (phassa) 
. thọ (vedana) 
. tưởng (sañña) 
. tư (cefana) 
. nhất hành 
(ckaggafa) 
7. mạng quyền 
(/witindriya) 
6. tác ý 
(manasikara) 


1. tâm 

2. xúc (phassa) 
3. thọ (yedana) 
4. tưởng (sañña4) 
5. tư (cefana) 

6. nhất hành 
(ekaggaia) 

7. mạng quyền 
(/witindriya) 

8. tác ý 
(manasikära) 

9. tầm (vữakka) 
10. tứ (vicara) 
11. thắng giải 
(adhữnokkha) 


1. tâm 

2. xúc (phassa) 
3. thọ (yedana) 
4. tưởng (s74) 
5. tư (cefana) 

6. nhất hành 
(ekaggaia) 

7. mạng quyền 
(/witindriya) 

8. tác ý 
(manasikära) 

9. tầm (vữakka) 
10. tứ (vicara) 
11. thắng giải 
(adhữnokkha) 
12. hÿ* (pữ*) 


.tâm 
. XÚC (0hassa) 
. thọ (vedana) 
. tưởng (sañna) 
. tư (ceftana) 
. nhất hành 
(ekaggaia) 
7. mạng quyền 
(/witindriya) 
8. tác ý 
(manasikãra) 
9. tầm (vữakka) 
10. tứ (vicara) 
11. thắng giải 
(adhữnokkha) 


12. cần (vữiza) 





Thể Nhập Thiền Tuệ 45 


Như được miêu tả trong Vï Diệu Pháp (Abhidhamma), có 
đến 2I tâm sở (cefasika) có thể phối. hợp với các tâm căn 
tham, có đến 20 /âm sở (cetasika) có thể phối hợp với các tâm 
căn sân, có đến 33 âm sở (cefasika) có thê phối hợp với các 
tâm hữu phân (bhavanga cifta) và có đến 34 tâm sở (cefasika) 
có thể phối hợp với các /âm đại thiện (nahakusala cit4). Sau 
khi phân biệt từng /âm sở (cefasika) phối hợp với từng âm 
(cia), hành giả có thể phân biệt tất cả các ứâm sở (cefasika) 
phối hợp với từng /âm (cia) hầu như đồng thời. 


Đặc Tính Vô Ngã Trở Nên Rõ Ràng 

Thật quan trọng là việc phân tích từng nhóm danh (ý) và 
từng øhóm sắc (rũpakalapa) thành các thực thể pháp để biết 
các pháp chân để (paramattha), để thành tựu “ghana 
vinibbhoga”, phá vỡ tính khối (phân tích nhóm hay hiệu biệt 
phân tích từng cá thể trong một nhóm), và để thấu suốt đặc 
tính vô ngã hay không có linh hôn (anaffa). 

Đặc tỉnh vô ngã (anata) chỉ được biết trong Giáo Pháp 
Đức Phật; nó không được biết ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật (Buddha sãsana).Ÿ' 

Đặc tính võ ngã (anafa) không rõ ràng và không nhận biết 
được vì nó bị che phủ bởi “ghana ” (tỉnh khối như nhóm hay 
tảng). Nếu "ghana ” có thể bị phá vỡ hoặc được phán tích, 
đặc tính vô ngã (anata) trở nên rõ ràng và hiển nhiên như nó 
thực sự là."”"5 (Abhi. tha-2,47) 


Khi hành giả đã xác định hết tât cả các tâm, tâm sở và các 


? Abh.A. 2.47 
nÓ: 0 ĐNG 
Š' Abh.A. 2.46 
2 Abh.A. 2.47 
53 Ws, 2276 


46 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
sắc nội thân ở nơi tâm và thân mình, hành giả xác định danh- 
sắc ngoại thân theo cách tương tự để biết rằng mọi người 
được tạo thành từ năm uân. 

Năm Thủ Uẩn (upãdãnakkhandha) phải được thẩm sát 
trong thiền Vipassanäa là: 

1. Rũpupädänakkhandha: sắc thủ uấn bao gồm 28 loại sắc 
ứupa); 

2. Vedanupädänakkhandha: thọ thủ uẩn bao gồm các tâm 
sở thọ (vedanä cetasika) phối hợp với 81 tâm hiệp thể (lokiya 
Cif4); 

3. Sañfiupädänakkhandha: trởng thủ uấn bao gồm các tâm 
sở tưởng (sañña cefasika) phối hợp với 81 tâm hiệp thể 
(lokiya ci14); 

4. Sahkhärupädänakkhandha: hành thủ uẩn bao gồm 50 
tâm sở hiệp thế (lokiya cefasika) ngoại trừ tâm sở thọ 
(vedan4) và tâm sở tưởng (sañna); 

5. Vimnanupadanakkhandha: thức thủ uẩn bao gồm 81 tâm 
hiệp thể (lokiya cifta). 


Khi hành giả thấu hiểu rõ ràng rằng chỉ có năm uân sanh và 
diệt một cách rất nhanh chóng, không ngừng và không có một 


.9 “Go 


thực thể tồn tại riêng biệt nào có thể được gọi là “ người”, 
tôi”, “linh hồn” hoặc “tự ngã” cả, hành giả có thể xua đuổi 
được tà kiến là “hân kiến” (sakkäya-điï†fhï) và chứng đạt kiến 


thanh tịnh (diffhi-visuddhi). 


Tuệ Xác Định Danh-Sắc 
Trí tuệ xác địh từng 7đ (c2), từng tâm sở (cefasika) và 
từng loại sắc (rñpa) theo các đặc tính, phận sự, biểu hiện và 


nhân gần của chúng được gọi là “nãmarupa-pariccheda- 
nang)” - Tuệ Xác Định Danh-Săc. 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 47 


Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh (Kankhhavifarana- 
visuddhi) 


Hành giả sau khi đã xác định danh-sắc cả bên trong lẫn bên 
ngoài thì phải phân biệt sâu hơn các nhân sanh ra các danh- 
sắc này. Nếu không, hoài nghĩ hoặc tà kiến có thể nảy sinh 
nơi hành giả. Như vậy, hành giả phân biệt bốn nhân: nghiệp 
(kamma), tâm (cita), thời tiết (uu), dưỡng chất (ãhãra) sanh 
ra sắc. 


Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Sắc 

Sau khi phát triển ánh sáng thiền chói lọi và xuyên thấu, 
hành giả tập trung chú ý trên /đm (cia) đang sanh khởi nơi 
trái tim dựa vào tâm căn cũng như trên ngón tay trỏ của mình. 
Khi hành giả định co ngón tay trỏ và thực sự co ngón tay đó, 
hành giả có thể quan sát hàng ngàn sắc do tâm sanh (citfaja- 
rũpa) được sanh bởi các ứâm (cifa) khiến ngón tay co lại. 
Thực vậy, hành giả có thể hiểu răng, tất cả các chuyển động 
của cơ thể mình được gây ra bởi sốc đo tâm sanh (citaja- 
rủp4). 

Tiếp theo, hành giả tập trung chú ý vào một nhóm sắc 
upa-kalapa) và phần biệt một chuỗi các nhóm sắc do thời 
tiết sanh (utuja ripakaläpa) được sanh ra bởi sắc thời tiết - 
uiu (lửa-tgÿo) trong nhóm (kaiãpa). Hành giả cũng có thể 
phân biệt một dòng các nhóm sắc do vật thực sanh (aharaja 
rũpakalãpa) được sanh bởi sắc dưỡng chất (ãhãra) trong 
nhóm (walapa) khi kết hợp với dưỡng chất bên ngoài. Khi 
hành giả có thể phân biệt nghiệp (kamma) gầy ra kiếp hiện 
tại hành giả cũng có thể quan sát các sắc đo nghiệp sanh 
(kammaja rupa) đang được sanh liên tục bởi nghiệp (kamma) 


ây. 


48 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Danh 

Tiếp theo, hành giả thẩm sát với chánh duy 
(sammäsankappa) và chánh kiến (sammadiffhi) các nhân 
sanh ra danh. Lại nữa, với sự trợ giúp của ảnh sáng thiền chói 
lọi, xuyên thấu, hành giả phân biệt rõ ràng rằng lộ trình tâm 
nhãn môn phát sanh bởi xúc chạm giữa nhãn môn và cảnh 
sắc; lộ trình tâm nhĩ môn phát sanh bởi xúc chạm giữa nhĩ 
môn và cảnh thanh, và cứ tương tự như vậy.” 


Mười Sáu Loại Hoài Nghi Gắn Với Quá Khứ, Tương Lai 
Và Hiện Tại 

Giờ đây vẫn có năm loại hoài nghi hoặc không chắc chắn 
về quá khứ: “Đời trước có ta phải không? Đời trước không có 
ta phải không? Đời trước ta là gì? Đời trước ta như thế nào? 
Đời trước của ta từ đâu sanh lại” Cũng vậy, tồn tại năm loại 
hoài nghi về tương lai “Đời sau ta có phải không? Đời sau 
không có ta phải không? Đời sau ta là gì? Đời sau ta như thế 
nào? Đời sau ta chết sẽ sanh về đâu?” Cũng vậy có sáu loại 
hoài nghi về hiện tại: “Là ta chăng? Không phải là ta chăng? 
Hiện giờ ta là cái gì? Hiện giờ ta như thế nào? Từ kiếp sống 
nảo ta sanh ra ở kiếp này? Nếu ta chết ta sẽ sanh về đâu??? 


Phân Biệt Quan Hệ Nhân Quả Của Lý Duyên Khởi 
(Paficcasamuppada) 

Đề làm sáng tỏ mười sáu loại hoài nghỉ nảy, hành giả phải 
phân biệt một cách sâu sắc quan hệ nhân-quả của Lý Duyên 
Khởi hay Y Tương Sinh (Paticcasamuppäda). Đức Phật nhắc 
nhở ngài Änanda răng chúng sanh phải trải qua các vòng luân 


34 S. 1.302-303 
5Š M.1.10 
36 Vs, 2234 


Thể Nhập Thiền Tuệ 49 
hồi, hết kiếp này đến kiếp khác bởi vì họ không hiểu biết 
đúng đắn và thấu suốt quan hệ nhân quả của Lý Duyên 
Khởi.” 

Cũng vậy, trong 7aạnh Tịnh Đạo (isuddhi MaggaŸ") và 
Chú giải V7 Diệu Pháp (Abhidhamma` ”, điều đó được chỉ rõ 
là: “Không một ai, dù là trong giầc mơ, thoát ra khỏi vòng 
luân hồi khổ sở, trừ phi người ấy với thanh gươm tuệ được 
khéo mài trên đá địh cao thượng, chặt đứt cô xe luán hồi 
(samsära), mà lại không có năng lực thấu suốt quan hệ nhân 
quả theo Lý Duyên Khởi (Paticcasamuppäda) của cỗ xe luân 
hồi”. 

Như vậy, quan hệ nhân quả của Lý Duyên Khởi 
(Paliccasamuppada) phải được phân biệt và xác mmh bằng 
tuệ minh sát đê làm sáng tỏ tất cả các hoài nghi và làm thắng 
lại tất cả các tà kiến. Theo chỉ dẫn được đưa ra trong Chú giải 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga”): 

(1) Năm nhân quá khứ - tức là, vô mỉnh (avijja), hành 
nghiệp (sahkhära), tham ái (tanhã), chấp thủ (upädãna) và 
nghiệp hữu (kamma-bhava) - phải được thâm sát và phân 
biệt trước tiên, và sự phát sanh năm quả hiện tại — tức là, 
thức quả (vipaka viññana), danh-sắc (nãma-rupa), lục 
nhập (salayatana), xúc (phassa) và thọ (vedan4) - do năm 
nhân quá khứ phải được quan sát rõ ràng bằng trí tuệ của 
thiền minh sát. 

(2) Năm nhân hiện tại - tức là, vô minh, tham ái, chấp 
thủ, hành nghiệp, và nghiệp hữu phải được phân biệt tiếp 
theo và sự phát sanh năm quả tương lai - tức là, thức quả, 


SÁT 

Vs. 2.221 
Abh.A. 2.189 
Vs. 2.214; Ps. 50 


© œ œ 
c= © cœ 


50 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ - do năm nhân hiện tại phải 
được quan sát rõ ràng bằng trí tuệ của thiền minh sát. Ở 
đây các nhân tạo thành chân lý về nguyên nhân của khổ 


(samudaya-sacca) và các quả tạo thành chân lý về khổ 

(dukkha-sacca). 

Do vậy, hành giả phải quan sát với trí tuệ 

(1) sự sanh của chân lý về khổ (dukkha sacca) ở hiện tại 
bởi chân lý về nguyên nhân của khổ (samudaya sacca) ở quá 
khứ, 

(2) sự sanh của chân lý về khổ (dukkha sacca) ở tương lai 
bởi chân lý về nguyên nhân của khổ (samudaya sacca) ở hiện 
tại. 

Đề thành tựu mục tiêu này, hành giả, là người có thể phân 
biệt sự sanh và diệt của danh-sắc cả bên trong lẫn bên ngoài, 
phát triển chánh định và quan sát chi tiết danh-sắc của mình 
trong khi đang cúng dường vật thực đến tượng Phật. Rồi hành 
giả đi đến thiền đường, quan sát sự sanh và diệt của danh-sắc 
và truy ngược lại đến khi có thể phân biệt sự sanh và diệt của 
danh-sắc khi đang cúng dường vật thực đến tượng Phật. Nếu 
hành giả có thê thấy danh-sắc như đã thấy khi cúng dường vật 
thực đến Đức Phật, lúc đó hành giả có thê phân biệt danh-sắc 
ở quá khứ gần. 

Sau đó, hành giả có thê tiếp tục truy ngược lại chuỗi danh- 
sắc để quan sát sự sanh và diệt của danh-sắc của chính mình 
trong các sự việc nổi bật diễn ra ngày hôm qua, hai ngày 
trước đó, - một tuần trước, hai tuần trước, - một tháng trước 
hai tháng trước, - một năm trước, hai năm trước, - đến khi có 
thể phân biệt được danh-sắc vào lúc thụ thai trong bụng mẹ 
của mình. 

Như vậy, bây giờ, hành giả biết năm quả hiện tại gắn liền 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 5I 


với sự hiện hữu hiện tại: fâm fục sanh (kiết sanh thức) và các 
tâm sở phối hợp, các sắc đo nghiệp sanh (kammaja rũpa) và 
lục nhập, xúc của căn với cảnh và thọ quả. 

Sau đó, hành giả tiếp tục truy ngược lại chuỗi danh sắc đến 
ngay kiếp sống trước. Hành giả có thể thật sự quan sát kiếp 
quá khứ của mình, các sự kiện quan trọng và các hành động 
đã làm trong kiếp sống đó. Sau đó, hành giả tập trung tâm 
mình trên danh-sắc khởi sanh lúc sắp lâm chung khi zzớng 
cận tử (maranäsanna nữniffa) đang xuất hiện. Từ tướng này, 
hành giá phân biệt các hành nghiệp và nghiệp làm duyên cho 
sự phát sanh kiếp sông hiện tại. Hành giả cũng có thể phân 
biệt ba lực hỗ trợ, đó là, vô minh, tham ái và chấp thủ, từ tâm 
đi cùng. Tiếp theo, hành giả cố gắng phân biệt năm nhân quá 
khứ có sanh ra năm quả hiện tại hay không. Hành giả có thể 
thấy sự sanh của năm quả do năm nhân nếu chúng thực sự thể 
hiện quan hệ nhân quả. 

Sau đó, hành giả truy ngược lại chuỗi danh sắc trong kiếp 
quá khứ của mình đến khi phân biệt được tâm tục sanh, các 
tâm sở phối hợp, các sắc đo nghiệp sanh (kammaja rup4), lục 
nhập, xúc của căn với cảnh vả thọ quả. Rồi hành giả tiễn lên 
truy ngược lại chuỗi danh-sắc ngược đến kiếp sống quá khứ 
thứ hai đề tìm thấy năm nhân trong kiếp sông đó gây ra năm 
quả ở kiếp sống quá khứ thứ nhất. Nếu hành giả thành công, 
hành giả có thể tiến đến tìm kiếm quan hệ nhân quả của kiếp 
sống quá khứ thứ ba và kiếp quá khứ thứ hai. 

Hành giả cũng phải phân biệt quan hệ nhân quả của kiếp 
hiện tại này với kiếp tương lai Như vậy, hành giả lại cúng 
dường vật thực đến. Đức Phật, thực hiện một ước nguyện về 
những gì mình muốn ở kiếp sống tiếp theo. Nếu hành giả 
nguyện ước trở thành một thiên nhân, lúc đó suy nghĩ răng 
kiếp thiên nhân thực sự có tôn tại là vô minh, nguyện ước trở 


52 Tôn Giá Acinna vả Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


thành một thiên nhân là tham ái và chấp thủ vào ước nguyện 
đó là chấp thủ (upädãna). Thiện tâm của hành giả và ý muốn 
cúng dường vật thực đến Đức Phật là hành nghiệp, và hạt 
giỗng nghiệp (kamma) đã gieo trong dòng danh và sắc của 
hành giả là nghiệp hữu (kamma-bhava). Như vậy, bây giò, 
hành giả đã gieo năm nhân làm duyên cho kiếp sống mới 
sanh ra. 

Sau đó, hành giả cố gắng chăm chú quan sát kiếp sông mới 
sẽ sanh ra vì năm nhân hiện tại. Thông thường, hành giả quan 
sát một kiếp sống mới mà có thể là hoặc không là kiếp sống 
mà hành giả ước nguyện. Dù sao đi nữa, hành giả phân biệt 
tâm tục sanh và các tâm sở phối hợp, sắc do nghiệp sanh 
(Xammaja-rupa) và lục nhập, xúc của căn với cảnh và thọ quả 
vào lúc tái sanh kiếp sông mới. Hành giả cô gắng phân biệt 
xem năm nhân hiện tại có sanh ra năm quả ở tương lai hay 
không. Nếu chúng thật sự là quan hệ nhân quả, hành giả có 
thể quan sát sự sanh của năm quả tương lai vì năm nhân hiện 
tại Hành giả tiếp tục phân biệt quan hệ nhân quả của kiếp 
tương lai thứ nhất và kiếp tương lai thứ hai theo cách tương 
tự, và cứ thế tiếp tục đến khi hành giả quan sát thấy rằng 
không còn kiếp tương lai nào nữa. 

Như vậy, bây giờ, hành giả đã phân biệt thành công quan 
hệ nhân quả của Lý Duyên Khởi (Paticcasamuppada) ở ba 
thời là các kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, các kiếp tương lai theo 
nghĩa năm nhân và năm quả: 

“Năm nhân có trong đời quả khứ; 

Năm quả chúng ta tìm thấy trong đời hiện tại; 

Năm nhân chúng ta đang tạo ra Đáy giỏ, 


Năm quả chúng ta sẽ gặt hải ở đời tương lai. ”” 


?! Ws, 2/214; Ps.50 


Thể Nhập Thiền Tuệ 53 


Hành giả phân biệt xa hơn nữa quan hệ nhân quả của Lý 
Duyên Khởi (Paticcasamuppada) từ kiếp sống này đến kiếp 
sông khác theo nghĩa một nhân và một quả là 

(1) do duyên vô minh (avjja), hành nghiệp (sankhara) 
sanh; 

(2) do duyên hành nghiệp, /hức quả (vipaka viñnñana) sanh; 

(3) do duyên thức quả, các /âm sở (cefasika) (danh - nãm4) 
phôi hợp và săc đo nghiệp sanh (Wamma7a-ripa) sanh; 

(4) do duyên đanh-sắc (nãma-ripa), lục nhập (salãyafana) 
sanh; 

(5) do duyên lục nhập, xúe (phassa) với cảnh sanh; 

(6) do duyên xúc, /ho (vedaø4) sanh; 

(7) do duyên thọ, /ham ái (tanha) sanh; 

(8) do duyên tham ái, chấp thủ (upädãna) sanh; 

(9) do duyên thủ, nghiệp? hữu (kamma-bhava) và sanh hữu 
(upapafii-bhava) sanh; 

(10) do duyên nghiệp hữu (trong kiếp hiện tại) sanh (7ã?) 
(trong kiếp tương lai) sanh; 

(11) do duyên sanh, già-chết (jarä-marana), sâu (soka), bi 
(parideva), khổ (dukkha), ưu (domanassa) và ai oán 
(upäyãsa) sanh. ” 

Sau khi phân biệt rõ ràng tất cả các quan hệ nhân quả từ 
kiếp sống quá khứ xa nhất đến kiếp sống tương lai cuối cùng, 
hành giả có thể quan sát toàn bộ chuỗi sanh và diệt của danh- 
sắc mở rộng từ kiếp quá khứ xa nhất đến kiếp tương lai cuối 
cùng. Như vậy, hành giả có thể thoát khỏi tất cả 16 hoài nghi 
đã được miêu tả trước đây cũng như các tà kiến như “Vô nhân 

kiến” (Ahetuka-ditthi), “Tà kiến Đáng Tạo Hóa” (Visama- 


?? S. 1.243 


54 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


hetuka-ditthi), “Vô hành kiến” (Akirijya-difthi), “Vô quả kiến” 
(Natthika-difthi), “ Thường kiến” (sassata-diftthi), và “Đoạn 
kiến” (Uccheda-ditthì). 


Tuệ Phân Biệt Các Nhân Của Danh¬Sắc (Nãma-Rñpa) 

Khi hành giả phân biệt các nhân của danh-sắc theo cách 
này nghĩa là bằng quan hệ nhân quả của Lý Duyên Khởi và từ 
bỏ hoài nghi về ba thời kỳ, lúc đó tất cả trạng thái quá khứ, 
tương lai và hiện tại được hiểu biết theo đúng mối liên kết 
chết và tái sanh. Điều này đánh dấu trạng thái Đoạn Nghỉ 
Thanh Tịnh (Kankhävitarana-visuddhìi). “ Tuệ Phân Biệt Các 
Nhân Của Danh-Sắc” (Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên) được biết 
là “Paccaya-pariggaha-ñang'. 


Đạo Và Phi Đạo Trì Kiến Thanh Tịnh 
(Maggamagga-Hiadadassana-visuddhi) 


Sau khi xác định các /âm (cifa), tâm sở (cetasika) và sắc 
(rupa) cả ở nội thần và ngoại thần, và sau khi phân biệt các 
quan hệ nhân quả của Lý Duyên Khởi, hành giả đã sẵn sàng 
thọ trì đúng đắn thiền VIDASSanä. Tuy nhiên, hành giả phải 
làm sáng tỏ hơn nữa trí tuệ về các pháp chân đế bằng cách 
xác định lại từng pháp một theo bốn khía cạnh: theo các đặc 
tính riêng (lakkhana) phận sự (rasa) biểu hiện 
(paccupaf{t†hana), và nhân gắn (padafthana) cho sự sanh của 
chúng như đã được chỉ dân trong K?nh Đại Niệm Xứ (Maha 
Satipatthãna Sufa”), các Chú Giải. ”"*” 

Sau khi xác địmh từng /đn (cia), từng tâm sở (cefasika) và 


?” M.1.78 
? DA. 2.53 
15 SA. 244-45 


Thể Nhập Thiền Tuệ 55 


từng sốc (ripa), hành giả nhận thấy trí tuệ về pháp chân đề 
trở nên rât rõ ràng. 


Thọ Trì Thiền Vipassanã 

Bây giờ, hành giả có thể thọ trì thiền Vipassanã băng cách 
bắt đầu với cái dễ dàng hơn. Đầu tiên, hành giả phân biệt 18 
loại sắc thực (nipphanna up) ở sáu môn và 42 thân phần 
(koffhasa) và quán bản chất vồ /huường (anicca), khổ (dukkha) 
và vô ngã (anafía) gắn liền với từng sắc (rữpa) trong từng 
môn cũng như từng thân phân. 

Hành giả phân biệt bản chất sanh và diệt của từng sắc 
(rupa) bằng trí tuệ của mình và quán bản chất vô thường là 

“anicca, anicca” (vô thường, vô thường), cả nội thân lẫn 
ngoại thân. Hành giả ,phân biệt bản chất không ngừng bị hành 
hạ bởi sự diệt của sắc và quán “đukkha, dukkha” (khổ, khổ) 
lặp đi lặp lại. Hành giả phân biệt rõ ràng bằng trí tuệ của 
mình sự vắng mặt của một thực thể thường hằng, bất diệt để 
có thể được gọi! là “tự ngã” hoặc “linh hồn” và quán “a/afa, 
anaffa” (võ ngã, vô ngã). 

Hành giả không nên tập trung tâm mình vào các hạ nhỏ 
(tức nhóm sắc hay tổng hợp sắc — rũpa-kaläpa) khi quán tam 
tướng vì các hạt nhỏ này không phải là pháp chân đế và 
chúng sẽ biến mất khi việc hành thiền tiến triển. Thay vào đó, 
hành giả phân tích các hạt nhỏ để quan sát các sắc chân để 
(rñpa) (pathavr (đất, äpo (nước), teịo (lửa), vãyo (giỏ), 
vanna (màu), gandha (mùi), rasa (vị), ojã (dưỡng chát)...) và 
tập trung chú ý vào sự sanh và diệt nhanh chóng của các sắc 
chán đê (rupa) này. 

Khi hành giả có thể phân biệt tam tướng của sốc (rñpa) 
hoàn toàn nhanh chóng và sâu sắc, hành giả phân biệt tam 
tướng của đanh (nãma) gắn liền với sáu loại lộ trình tâm. 


56 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Quan sát sự sanh và diệt nhanh chóng của từng tâm và các 
tâm sở đi cùng của nó ở mỗi sát-na tâm bằng trí tuệ của mình, 
hành giả quán lặp đi lặp lại “anicca, anicca” (vô thường, vô 
thường). Hành giả quán xét theo cách này trên tất cả các /âm 
(cia) và tâm sở (cefasika) trong sáu loại lộ trình tâm cả nội 
thân lẫn ngoại thân. Tương tự, hành giả phân biệt bản chất 
không ngừng bị hành hạ bởi sự diệt nhanh chóng của các ám 
(ca) và các tâm sở (cetasika) và quản “đdukkha, dukkha” 
(khổ, khô). Lại nữa, hành giả phân biệt bằng trí tuệ của mình 
sự vắng mặt của một thực thể thường hằng, bất diệt để có thể 
được gọi là “tự ngã” hay “linh hồn” và quán “anaffa, anatia” 
(vô ngã, võ ngã). 

Sau đó, hành giả quán xét tam tướng của danh và sắc cùng 
nhau liên quan đến sáu loại lộ trình tâm. Tập trung tâm mình 
trên từng tâm và các tâm sở của nó, 54 loại sức (rpa) kết hợp 
với căn vật lý và cảnh trần, hành giá quán lặp đi lặp lại 

“qnicca, anicca” (vô thường, vô thường) trên bản chất sanh 
và diệt, “dukkha, dukkha” (khổ, khổ) trên bản chất không 
ngừng bị hành hạ, và “anafía, anaffa” (vô ngã, vô ngã) trên 
bản chất không có tự ngã và không có linh hồn. 

Rồi hành giả thực hành addhãpaccuppamna vipassanä. 
Hành giả quán đặc tính vô thường của sắc từ lúc sanh đến lúc 
chết ít nhất một lần. Hành giả lặp lại quán đặc tính khổ và rồi 
đặc tính vô ngã. Hành giả tiếp tục quán xét bất kỳ một trong 
ba đặc tính mà hành giả thích cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Hành giả quán từng đặc tính trong ba đặc tính của danh từ 
lúc sanh ra đến khi chết đi theo cách tương tự. Hành giả nên 
thực hành bao trùm tất cả sáu loại lộ trình tâm. Rồi hành giả 
nên quán xét trên danh và sắc theo cách tương tự cả bên trong 
lẫn bên ngoài. 


Tiếp theo, hành giả thực hành thiền Vipassanã gắn với 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 57 


quá khứ, đến hiện tại và đến tương lai. Trong tất cả các 
kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, và các kiếp tương lai trong đó 
hành giả phân biệt các quan hệ nhân quả của Lý Duyên Khởi, 
từ lúc sanh đến lúc chết, hành giả quán tuần tự các đặc tính vô 
thường, khô và vô ngã của riêng sắc, của riêng danh, của cả 
danh và sắc cùng với nhau. 

Tiếp theo, hành giả thực hành thiền Vipassanã gắn với 
năm uẫn hiện tại. Hành giá phân biệt các sốc-fhực 
(mpphanna rupa) trong sắu môn và và 42 thân phần của kiếp 
hiện tại và tuần tự quán các đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã của chúng. Hành giả cũng tập trung, chú ý vào sự sanh và 
diệt của sắc thực bên ngoài và quán tuân tự các đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã. Đây là sự quán về sắc uân. 

Sau đó, hành giả phân biệt /đm sở thọ (vedana cefasika) 
trong từng tâm của sáu môn lộ trình tâm và tập trung vào sự 
sanh và diệt của nó, hành giả quán tuần tự các đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của nó. Hành giả quán cả bên trong lẫn 
bên ngoài. Đây là sự quản về thọ uẫn. Sau đó, hành giả quán 
tuần tự tưởng uấn, hành uần và thức uẫn theo cách tương tự. 


Tiếp theo hành giả thực hành thiền Vipassanã gắn với 
năm uẫn quá khứ, năm uẫn hiện tại và năm uân tương lai. 
“Bất kỳ sắc nào bất kê ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, bên 
trong hay bên ngoài, thô hay tế, cao thượng hay hạ liệt, xa 
hay gân, hành giả xác định tuần tự tất cả các sắc là vô thường, 
là khổ và là vô ngã. “”” Hành giả phân biệt các sắc thực trong 
sáu môn và 42 thân phần lần lượt của các kiếp quá khứ, kiếp 
hiện tại và các kiếp tương lai và tuần tự quán các đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của chúng, cả bên trong lẫn bên ngoài. 


?6 Ws, 2.300-301; Abh.A 1.270-271 
?” Ps.55ff Vs. 2242 


58 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Hành giả cũng quán tuần tự thọ uấn, tưởng uấn, hành uân và 
thức uân theo cách tương tự. 


Thọ Trì Thiền Vipassanã Theo Bốn Mươi Cách 

Tiếp theo, để tăng cường thấu hiểu về vô thường, khổ và 
vô ngã của năm uân theo 40 cách, hành giả cũng thấu hiểu 
các uân này theo cách thấy chúng là vô thường, là khổ, là 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, tai họa, sâu khổ, là xa lạ, là tan 
rã, là bệnh dịch, ương ách, khủng khiếp, đe dọa, là phù du, 
khả hoại, không bèn, là không sự bảo vệ, không chỗ trú, 
không chỗ nương, là trống rồng, vô dụng, trồng không, vô 
ngã, là nguy hiểm, là phải chịu biến đổi, là không có cốt lõi, 
là gốc rễ của tai ương, là sát nhân, là phải chu tiêu diệt, là 
hữu lậu, là hữu vị, là môi của Ma vương (Mara), là phải chịu 
sanh, phải chịu giả, phải chịu bệnh, phải chịu chết, phải chịu 
sầu, phải chịu bi ai, phải chịu ai oán, phải chịu cấu uê. 


Thiền Vipassanã Trên Các Nhân Và Các Quả Của Lý 
Duyên Khởi (PdafIccasamruppdda) 

Tiếp theo, hành giả phân biệt các Pháp Chân Đ 
(paramaftha dhamma) của các nhân và các quả của Lý 
Duyên Khởi trong chuỗi hiện hữu gắn liền với quá khứ, hiện 
tại và vị lai và xác định chúng là vô thường, khổ và vô ngã. 
Ví dụ: 

Do duyên võ minh (avj/a) sanh, hành (sankhara) cũng 
sanh; 

Võ mình (avj74) sanh và diệt; như vậy, nó là vô thường, 

Hành (sankhara) cũng sanh và diệt; như vậy, nó cũng là vô 
thường. 


? Vs, 2 246-248 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 59 


Thiền Vipassanãä Theo Bảy Phép Quán Sắc và Bảy Phép 
Quán Vô Sắc 

Tiếp theo, hành giả thấu hiểu sắc và danh theo thuộc tính 
tam tướng của chúng qua trung gian là Bảy Pháp Quán Sắc 
(rupasatffaha) và Báy Phép Quản Danh (arupasafiaka) như 
miêu tả trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga). 

Khi hành giả thấu hiểu sắc và danh qua phương pháp của 
Bảy Phép Quán Sắc và Bảy Phép Quán Danh hoàn hảo và 
thiện xảo, pháp hành của hành giả với để mục thiên về sắc 
(quản sắc - ripakammatthäna) và đê mục thiên về danh 
(quán danh - nămakammatthäna) đi đến viên mãn. '"9 

Khi tuệ xác định sắc và danh là vô thường, khổ và vô ngã 
được mài sắc theo nhiều cách như đã miêu tả ở trên, sự sanh 
và diệt của các pháp (dhamma) này xuất hiện rất nhanh chóng 
Và rõ ràng trong trí tuệ của hành giả. Bây giờ, hành giả tu tập 
sammasana-ññna. “tuệ xác định danh-sắc là vô thường, khổ 
và vô ngã” (Tuệ Thẩm Sát Tam Tướng) đến mức độ cao nhất. 
Hành giả cũng thấu suốt một phần của mười tám Đại #í tuệ 
thiên Quán (Mahavipassana) và do vậy từ bỏ các pháp đối 
nghịch với những gì hành giả đã thấu suôt. 


Tu Tập Tuệ Sanh Diệt (Udayabbaya-ñiana) 
Udayabbaya-naa là tuệ thấu hiểu TỐ ràng danh-sắc ở thời 
điểm sát-na sanh cũng như ở thời điểm sát-na diệt cùng với 
tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. 
Để tu tập tuệ này, hành giả xác địh lại tất cả danh-sắc 
cùng với các nhân và quả của Lý Duyên Khởi là vô thường, 


?? Vs, 2.253-264 
!90 V2 264 
I0 W2 264 


60 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


khổ và vô ngã. Hành giả quán tam tướng lần lượt, cả bên 
trong lẫn bên ngoài, (1) riêng sắc mà thôi, (2) riêng danh mà 
thôi, và (3) cả danh-sắc cùng với nhau thuộc về hiện tại, đến 
quá khứ, và đến vị lai. Hành giả thực hành thiền Vipassanãä 
bằng cách (l quán xét các pháp sanh 
(samudayadhammanupass), (2) quản xét các pháp diệt 
(vayadhammanupass1) và (3) quản xét các pháp sanh và điệt 
(samudaya-vaya-dhammanupassi). ""'"*'“ Hành giả thực 
hành hoàn hảo đến khi thấu hiểu rõ ràng danh-sắc cùng với 
các nhân và các quả vào thời điểm sát-na sanh (u0ppada), vào 
thời điểm sátna #„ (hi) và vào thời điểm sát-na điệt 
(bhanga). 


Sự Xuất Hiện Các Ô Nhiễm Của Thiền Vipassanã 

Bây giờ, Tứ Thánh Đề, Nguyên Lý của Lý Duyên Khởi 
(Principles oƒ Paficcasamuppada) và tam tướng trở nên rõ 
ràng trong trí tuệ của hành giả. Tuệ Minh Sát còn non yếu 
(arunavipassanafñana) phát sanh nơi hành giả. Cột mốc của 
trạng thái này là sự xuất hiện Mười Ô Nhiễm Của Thiền 
Vipassana (Upakkilesa) ở dạng hào quang thân thể TỰC TỠ, trí 
tuệ sáng suốt, cực hỷ, tịnh, lạc, quyết định, tĩnh tấn, niệm, xả 
và tham chấp. I5 Khi những điều này, xuất hiện, hành giả có 
thể suy nghĩ sai lầm rằng: “Ta chắc chắn đã đạt được Đạo, đã 
đạt được Quả”. Như vậy, hành giả lấy cái không phải là đạo 
thì cho là đạo và cái không phải là quả thì cho là quả. Hành 
giả buông rơi đề mục thiền và ngôi tận hưởng sự an lạc của 
mình với tham chấp, ngã mạn và tà kiến. 


I2 M. 1.7Iff 

I9 W2 267 
!94 MA. 281ff 
195 Vs.2.269-274 


Thể Nhập Thiền Tuệ 61 


Tuệ Về Đạo và Phi Đạo 

Nhưng nếu hành _plả thiện xảo trong Pháp Học (pariyafii) 
hay được hướng dẫn bởi vị thây, hành giả biết rằng chúng là 
các ô nhiễm của minh sát và rằng cũng sẽ làm tăng trưởng 
tham ái (tanhã), mạn (mãna) và tà kiến (ditthì). Hành giả 
xem xét từng ô nhiễm và thấy chúng là “Đây không phải là 
của ta, đây không phải là ta, đây không phải là tự ngã của ta”. 
Hành giả cắt đứt sự tham chấp của mình với hào quang thân 
thể, hý, lạc... và nỗ lực tính tấn tu tập minh sát ( Vipassana) là 
con đường chánh. Đây là “Sự Thanh Tịnh bởi Tri Kiến về 
Những Ơi là Đạo và Những Gì là Phi Đạo” (Đạo và Phi Đạo 
Tri Kiến Thanh Tịnh). 


Đạo Hành Trị Kiên Thanh Tịnh (Pafipada- 
Hangadassana-visuddlhi) 

Sau khi an trú tri kiến về con đường chánh, hành giả phấn 
đấu tu tập tám tuệ minh sát từ /uệ sanh diệt 
(udayabbayañäna) đến tuệ hành xả (sahkhärupekhäñäna) và 
cũng như fuệ thuận thứ (anulomañana). 

Hành giả lại thọ trì thiền vipassanã, xác định tam tướng lần 
lượt (1) chỉ với sắc, (2) chỉ với danh, (3) cả sắc và danh, (4) 
năm sân (khandha) (5) mười hai xứ (ãyafana), (6) mười tám 
giới (dhãmu) bao gồm tất cả danh-sắc phát sanh ở sáu môn. 


Thọ Trì Tứ Niệm Xứ (4nwupassanđ) 

Tiếp theo, hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ. Hành giả lại 
xác đmh tam tướng tuần tự với tất cả danh-sắc như trên, ưu 
tiên cho sắc trước rồi tiễn đến danh. Đây gọi là niệm thân 
(kãyã-nupassanasaftipa††hana). 

Tiếp theo, hành giả xác định tam tướng lần lượt với tất cả 


62 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


danh-sắc như trên, ưu tiên cho thọ. Đây gọi là niệm thọ 
(vedananupassana). Ví dụ: 

Căn sanh và diỆt: an/cca - vô thường, (dukkha - khổ, anatta 
- VÕ ngã) 

Cảnh sanh và diệt: a#icca - võ thưởng, (dukkha - khổ, 
anaffa - võ ngã) 

Thọ sanh và diỆt: an/cca - vô thường, (dukkha - khổ, anatta 
- VÕ ngã) 

(Tiếp tục với tất cả các danh phối hợp với thọ). 

Tiếp, theo, hành giả xác định tam tướng tuần tự với tất cả 
danh-sắc như trên, ưu tiên cho /đm (hức, cifa). Đây gọi là 
niệm tâm (cilanupassand). Ví dụ: 

Căn sanh và diỆt: an/cca - vô thường, (dukkha - khổ, anatta 
- VÕ ngã) 

Cảnh sanh và diệt: anøicca - võ thưởng, (dukkha - khổ, 
anaffa - võ ngã) 

Tâm sanh và diệt anicca - vô thường, (dukkha - khổ, 
andaffa - võ ngã) 

(Tiếp tục với tất cả các danh phối hợp với tâm). 

Tiếp theo, hành giả xác định tam tướng lần lượt với tất cả 
danh-sắc như trên, ưu tiên cho xúc, tư,... Đây gọi là ø/ệm 
pháp (dhammanupassana). VÍ dụ: 

Căn sanh và diỆt: an/cca - vô thường, (dukkha - khổ, anatta 
- VÕ ngã) 

Cảnh sanh và diệt: a#øicca - võ thưởng, (dukkha - khổ, 
anaffa - võ ngã) 

Xúc (phassa) (íw (cetan4)....) sanh và diệt: amicca - vô 
thưởng, (dukkha - khó, anaffa - vô ngã) 

(Tiếp tục với tất cả các danh phối hợp với xúc (phassa)....) 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 63 


Thiền Vipassanãä Bằng Cách Phân Biệt Tỉnh Giác Tứ Oai 
Nghỉ (Iriyapatha-sampajanna) 

Triyaäpatha nghĩa là các oai nghỉ và sampa7añna nghĩa là trí 
tuệ quán xét (tính giác). Hành gIÁ, phải phân biệt tất cả các 
tâm (ciHa), tâm sở (cetasika) và sác (ripa), tức là năm uân, 
trong khi hành giả ở bất kỳ oai nghi nảo: đi, đứng, ngôi, năm, 
duỗi, cong... Hành giả phải nhận thức ý định vê bất kỳ chuyển 
động nào; hành giả phải nhận thức về chuyển động và kết quả 
của chuyền động. Hành giả cũng phải phân biệt tất cả danh- 
sắc (năm uẩn) sanh ra ở sáu môn. 

Rồi hành giả xác định tam tướng tuần tự (1) chỉ với sắc, @) 
chỉ với danh, (3) cả sắc và danh, trong năm uẫn mà hành giả 
đã phân biệt ở mỗi Oal nghĩ cũng như ở sáu môn. Hành giả 
quán xét tất cả danh-sắc cả bên trong lẫn bên ngoài thuộc vê 
quá khứ, đến hiện tại và đến vị lai. Hành giả phấn đấu đến khi 
có thể phân biệt danh-sắc vào thời điểm sát-na sanh, vào thời 
điểm sát-na trụ và vào thời điểm sát-na diệt. 

Tiếp theo, hành giả phân biệt các nhân và quả theo Lý 
Duyên Khởi của danh-sắc và xác minh bằng thăng trí của 
mình rằng 

(1) do nhân sanh, quả sanh; 

(2) do nhân diệt, quả diệt; 

(3) do nhân sanh và diệt, quả sanh và diỆt. 

(4) phân biệt lại sự sanh và diệt của các nhân và các quả, 
hành giả xác địh tam tướng lần lượt cả ở bên trong lẫn bên 
ngoài thuộc về quá khứ, đến hiện tại, và đến tương lai. Tùng 
lúc, hành giá cũng quán xét bản chất bất tịnh của danh-sắc. 
Hành giả phấn đấu viên mãn Tuệ Sanh - diệt 
(Uaayabbayañana). 


64 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
Tiến Đến Quán Sự Hoại Diệt (Bhaủgãnupassanä) 

Khi hành giả lặp lại quan sát theo cách này, xem xét và 
thấm sát danh-sắc, các nhân và quả đề thấy răng chúng là vô 
thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, trí tuệ thiền đi trước liên kết 
với trí tuệ thiên đi sau Như vậy, đệ minh sát 
(vipassanafñana) của hành giả trở nên rất mạnh mẽ và rất sắc 
sảo, bén nhọn và thuần khiết. Hành giá không còn mở rộng 


niệm đến sự sanh mà đem nó hướng đến sự tan rã của chúng. 


“Khaya vaya bheda nirodheyewa satisantifthaii”'" 


“Với sự hỗ trợ đầy sức mạnh của tuệ minh sát ổi trước, 
niệm kết hợp với tuệ minh sát đi sau trở nên khéo an trú trên 
tính tàn lụi, tan rã và hoại diệt của các hà 

(1) Amiccam khayaffhena - quan sát lên chất tàn lụi, tan 
vỡ, tan rã và biến mất của các hành bằng thắng trí, hành giả 
quán xét “anicca, anicca” (vô thưởng, vô thưởng) lặp đi, lặp 
lại. 

(2) Dukkham bhayafthena - quan sát bản chất khủng khiếp 
của tàn lụi, tan vỡ, tan rã và biến mất của các hành bằng 
thăng trí, hành giả quán xét “dukkha, dukkha” (khổ, khô) lặp 
đi, lặp lại. 

(3) Anatã asaãraka{thena - quan sát bản chất không có cốt 
lõi, không có tự ngã và không có linh hồn của các hành bằng 
thắng trí, hành giả quán xét “anaffa, anafa” (vô ngã, vô ngã) 
lặp đi, lặp lại. 

(4) Hành giả cũng quán xét bản chất bất tịnh của các hành 
vào từng lúc. 

Khi hành giả đã phá vỡ tính khối của danh và sắc bằng 
cách thấu suốt vào các pháp chân đế trong nhóm danh và 


196 W2 277 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 65 


nhóm sắc (ripakaläpa) khi tu tập Tuệ Xác Định Danh-Sắc 
(namaripaparicchedafñana) và kiến thanh tịnh, bây giờ, 
nhóm sắc (ripakalapa) không còn rõ ràng nữa. Vì tuệ mình 
sát của hành giả rất sắc sảo và bén nhọn, các pháp chân để 
(paramattha dhamma) của các hành trở nên rât nhanh chóng 
rõ ràng trong trí tuệ của hành giả. Vì chúng xuất hiện và tan 
rã quá nhanh đến nỗi hành giả không còn có thể quan sát 
được sự sanh và hiện hữu của chúng nữa; hành giả chỉ quan 
sát thấy sự hoại diệt của chúng. 
“Tuệ quản sự hoại điệf” này được gọi là “bhangañangđ). 


Thọ Trì Minh Sát Trí Đạt Trì (Ñãta-Ñãna Vipassana) 

“#ãta” nghĩa là danh-sắc, các nhân và các quả hiện hữu 
trong quá khứ, hiện hữu trong hiện tại, và sẽ hiện hữu trong 
tương lai, cả bên trong lẫn bên ngoài. 

“ Ñana” nghĩa là trí tuệ phân biệt các hành được biết là Zz# 
là vô thường, khổ và vô ngã. Nó là /đm sở trí tuệ (paññä 
cetasika) phỗi hợp với các tốc hành tâm (javana cifa) của ý 
môn lộ trình tâm. 

Theo chỉ dẫn trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga `”), 
bây giờ, hành giả phải phân biệt cả Øđ/a và ñana là vô 
thường, khổ và vô ngã. Ví dụ: 

(1) Hành giả phân biệt sắc, sắc diệt - ønicca (vô thường). 
Tuệ phân biệt cũng diỆt - a#/cca (vô thưởng). 

(2) Hành giả phân biệt danh, danh diệt - azicca (vô 
fzởnø). Tuệ phần biệt cũng diệt - anicca (vô thường). 

Hành giả phân biệt các hành là vó øzờng (amicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anafa) lần lượt (1) bên trong một lúc, (2) 
bên ngoài một lúc, (3) trên sắc một lúc, (4) trên danh một lúc, 


I9 W2 278 


66 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


(Š) trên các nhân một lúc, (6) trên các quả một lúc, (7) trên 
các hành quá khứ một lúc, (6S) trên các hành hiện tại một lúc, 
(9) trên các hành tương lai một lúc. Hành giả có thể ưu tiên 
cho các pháp (đhamma) mà mình có thể phân biệt tốt hơn. 
Theo Ä⁄ahã T?ka`”°, cần thiết phải thọ trì thiền VIpassana theo 
nhiều cách để làm Tuệ Quán Sự Hoại diệt (bhanhgañäna) viên 
mãn. 

Hành giả cũng nên chỉ phân biệt sự diệt của các nhân và 
các quả của Lý Duyên Khởi cả bên trong lẫn bên ngoài thuộc 
về ba thời và quán xét là: 

Võ mình (Avi7a) diệt - anicca (vô thưởng); tuệ quản cũng 
diỆt - anicca (vô thưởng). 

Hành (Sankhara) diỆt - anicca (vô thưởng); tuệ quán cũng 
dIỆt - aicca (vô thưởng) và v.V. 


Sự Sanh Khởi Tuệ Về Sự Xuất Hiện Kinh Hãi (Tuệ Kinh 
Úy) (Bayañiand) 

Khi hành giả lặp lại tu tập và trau dồi theo cách quán sự 
diệt của các hành bao gồm tất cả các loại hiện hữu, thế hệ, số 
phận, địa vị hoặc trú xứ của chúng sanh thì xuất hiện sự kinh 
hãi khủng khiếp. Sự hành hạ không dứt gây ra bởi sự diệt 
không ngừng của các hành trở nên rất rõ ràng là sự khổ đau 
cùng cực và sự kinh hãi khủng khiếp. 

Khi hành giả thấy được như thế nào mà các hành quá khứ 
đã diệt, các hành hiện tại đang diệt và các hành sẽ sanh ra 
trong vị lai sẽ diệt, theo cùng một cách, rồi tuệ được gọi là 
“Tuệ Về Xuất Hiện Sự Kinh Hãi” (Tuệ Kinh Úy) phát sanh nơi 
hành giả vào giai đoạn đó. 


I9 Ws Tị, 2,441 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 67 


Sự Sanh Khởi Tuệ Thấy Rõ Khuyết Điểm Và Sự Bắt Toại 
Nguyện (Tuệ Hiểm Nguy) (Ãdimmavañara) 

Khi hành giả lặp đi lặp lại, tu tập và trau dồi tuệ xuất hiện 
sự kinh hãi, hành giả thấy rằng không có nơi ân náu, không 
nơi che chở, không nơi để đi, không có nơi nương tựa nào 
trong bất kỳ loại hiện hữu, thế hệ, sô phận, địa vị hay trú xứ. 
Ba loại hiện hữu. xuất hiện như hâm than cháy rực, tứ đại như 
nơi trú ấn của rắn độc, năm uân như kẻ sát nhân với vũ khí 
giương lên, sáu nội căn như ngôi làng trông rỗng, sáu ngoại 
căn như ngôi làng bị kẻ cướp tắn công, bảy trú xứ của thức và 
chín trú xứ của chúng sanh như thể bị thiêu đốt, nóng rực và 
Tực sáng với mười một ngọn lửa. Tất cả các hành xuất hiện 
như là một khối không lỗ các hiểm nguy và các khuyết điểm, 
bất toại nguyện hoặc không (hụ thực chất, như khối u, bệnh tật, 
mũi tên, tai ương, đau đớn. 

Như vậy, bằng sức mạnh của quán sự hiểm nguy, quán sự 
hoại diệt (Phanganupassand), tất cả các hành xuất hiện như 
các hiểm nguy khủng khiếp, và tuệ thấy rõ khuyết điểm và 
bắt toại nguyện nơi chúng, phát sanh nơi hành giả. 


Sự Sanh Khởi Tuệ Cảm Thọ Nhàm Chán Và Ghê Tởớm 
(Tuệ Yểm Ly) (Mbbidãñäpa) 

Khi hành giả thấy tất cả các hành là hiểm nguy, đầy các 
khuyết điểm và bắt toại nguyện, hành giả trở nên hướng đến 
bình thản, không hài lòng, không ham thích, trở nên nhàm 
chán với tất cả dạng hành thuộc bất kỳ loại hiện hữu, số phận, 
địa vị hay trú xứ nào. Như vậy, tuệ vê cảm thọ nhàm chắn và 
ghê tởm với tất cả các loại hành cũng trở nên rõ ràng. ` 


199 Vy. 2 282-284 
HÔ V2 284 
HH W2 287-288 


68 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Sự Sanh Khởi Tuệ Khao Khát Giải Thoát (Tuệ Dục Thoát) 
(Muñicitukarmyatftanaa) 

Khi hành giả cảm thấy nhàm chán và ghê tởm với tất cả 
các hành là cái đang hoại diệt không ngừng, hành giả không 
hài lòng với chúng, không ham thích chúng, không còn tham 
chấp với bất kỳ dù chỉ một trong tất cả các dạng hành trong 
bất kỳ loại hiện hữu, thế hệ, số phận, địa vị hay trú xứ. Hành 
giả khao khát được giải thoát khỏi phạm vi của các hành và 
đang giải thoát khỏi nÓ. 

Giống như cá bị mắc trong lưới, con ếch nằm trong miệng 
rắn, con gà rừng bị nhốt trong lông, Con nai rơi vào ngàm của 
một cái bẫy chắc chắn, một người bị bao vây bởi quân thù 
muốn được giải thoát và thoát khỏi những thứ này, cũng vậy, 
hành giả muôn giải thoát khỏi toàn bộ phạm vị của các hành 
và thoát khỏi nó. Như vậy, tuệ khao khát giải thoát cũng phát 
sanh nơi hành giả. `” 


Sự Sanh Khởi Tuệ Nỗ Lực Giải Thoát (Tuệ Quyết Ly) 
(Patisankhanana) 

Hành giá, người khao khát giải thoát khỏi các hành trong 
ba mươi mốt cõi thuộc về ba thời, lại phân biệt các hành đó, 
quy cho chúng ba đặc tính bằng tuệ quán cho sự giải thoát 
hoàn toàn. Hành giả thấy tất cả các hành là vô thường vì 
chúng (1) không thể ra ngoài sự hoại diệt, (2) hiện hữu tạm 
thời, (3) bị giới hạn bởi sanh và diệt, (4) bị tan rã, (S) phù du, 
(6) dễ hư hoại, (7) không bèn, (8) phải chịu biến hoại, (9) 
không có cốt lõi, (10) phải chịu chết. 

Hành giả thấy chúng là khổ vì chúng là (1) sự hành hạ 
không dứt, (2) không thể chịu đựng được, (3) nên tảng của 


!12 Ws, 2 288-289 


Thể Nhập Thiền Tuệ 69 


khổ đau, (4) bệnh hoạn, (5) khối ung nhọt, (6) mũi tên, (7) tai 
họa, (8) sầu khổ, (9) bệnh dịch, (10) ương ách, (11) kinh hãi, 
(12) không có sự bảo vệ, (13) không có nơi che chở, (14) 
không có nơi nương tựa, (15) là hiểm nguy, (16) cội nguồn 
của tai ương, (l7) sát nhân, (18) phải chịu lậu hoặc, (19) 
miếng mỗi của ÄM⁄4 Vương (Mãra), (20) phải chịu sanh, (21) 
phải chịu già, (22) phải chịu bệnh tật, (23) phải chịu sầu khổ, 
(24) phải chịu bi ai, (25) phải chịu ai oán, (26) phải chịu cấu 
UẾ V.V. 

Hành giả thấy tất cả các hành là vô ngã vì chúng là (1) kẻ 
xa lạ, (2) không có linh hồn, (3) vô dụng, (4) trống Tông, (S) 
vô chủ, (6) không chịu kiểm soát, (7) có thể thay đổi để phù 
hợp với mong muôn của kẻ khác, v.v. 

Hành giả thấy chúng là bắt tịnh vì chúng là (1) đáng chê 
trách, (2) hôi hám, (3) ghê tởm, (4) gớm guốc, (5) không có 
kết quả bằng cách che giấu, (6) xấu xa, (7) đáng ghét, v.v. 

Khi hành giả phấn đấu theo cách này, tuệ nỗ lực cho sự giải 
thoát trở nên rõ ràng nơi hành giả. ''” 


Sự Sanh Khởi Tuệ Hành Xá (Sankharupekkhanana) 

Hành giả phần biệt lặp đi lặp lại các hành, các nhân và các 
quả trong ba mươi mốt cõi hiện hữu bằng cách lần lượt quy 
cho chúng bản chất vô thường, bản chất khổ, bản chất bất 
tịnh, bản chất vô ngã, đôi khi bên trong và đôi khi bên ngoài, 
bản chất hoại diệt của các hành rất nhanh chóng trở nên rõ 
ràng. Hành giả tiếp tục xác định lần lượt tam tướng trên bản 
chất của sự hoại diệt. 

Tâm thiền của hành giả dần từ bỏ cả kinh sợ lẫn ham thích 
với các hành và trở nên quân bình, không thiên vị và trung 


HỖ V2 289-201 


70 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
lập. Nó trở nên an trú định tính trên sự diệt của các hành. 

Sau đó, nếu tâm thiền vẫn định tĩnh trong việc phân biệt 
các hành bên trong, hành giả tiếp tục phân biệt lần lượt sắc và 
danh bên trong. Nếu, mặt khác, tâm thiền vẫn an tịnh trong 
việc phân biệt các hành bên ngoài, hành giả tiếp tục phân biệt 
lần lượt sắc và danh bên ngoài. Trong tam tướng, hành giả đặt 
ưu tiên cho tướng nào mà hành giả có thể quán xét tốt hơn. 

Vào giai đoạn này, + (saddhä) và tuệ (paññä), tỉnh tấn 
(wriya) và định (samadhi) phải đặc biệt quân bình bằng niệm 
(sai). Tất cả ngũ căn (indriya) phải được quân bình để tiến 
đến giác ngộ. 

Khi tâm thiền được an trú định tĩnh trên sự hoại diệt của 
các hành, hành giả sẽ không nghe thấy âm thanh bên ngoài. 
Nếu tâm thiền định tĩnh gắn chặt với sự hoại diệt của các 
hành là không lay chuyền, tuệ minh sát trở nên cực kỳ mạnh 
mẽ. Hành giả có thể tiếp tục phân biệt các hành mà mình có 
thể phân biệt tốt hơn, đặt ưu tiên cho tướng nào mà hành giả 
có thể quán xét tốt hơn. Nếu hành giả chỉ quan sát sự hoại 
diệt của danh mà không quan sát sự hoại diệt của sắc, thì 
hành giả chỉ phải tập trung phân biệt sự hoại diệt của danh mà 
thôi. 

Bhayañca nandiñca vippahaya sabbasankharesu udasino 
hoti mijjhano. `" 

Hành giả, người thấy rõ ràng các khuyết điểm của các 
hành và thọ trì thiên vipassana bằng cách phân biệt sự diệt 
của các hành với ước muôn mãnh liệt là đê giải phóng khỏi 
tắt cả các hành, thấy rằng không có gì có thể được yêu mến 
như là “của ta --- fq -- tự ngã của ta” nữa. 

Từ bỏ hai thái cực là “kinh hãi” (bhaya) và vui thích 


H4 Ws, 2204 


Thể Nhập Thiền Tuệ 71 


(nanđï) với các hành, hành giả trở nên không thiên vị và trung 
lập với chúng. Hành giả chăng lấy chúng là “ta”, cũng chăng 
phải “của ta”, cũng chẳng là “tự ngã của ta”; hành giả giống 
như người đàn ô ông, đã ly đị người vợ không chung thủy. Tuệ 
đã dẫn hành giả đến giai đoạn quân bình này là “Tuệ Hành 
Xã”. 

Tuệ Hành Xả (sahkhärupekkhäñäna) này, nễu nó thấy Niế:- 
bản (Nibbana), trạng thái an tịnh, là an lạc, thì sẽ xả ly tất cả 
các hành và chạy đên Niết-bàn. Nếu nó không thấy Niết-bàn 
là an tịnh, đối tượng của nó là các hành lại tiếp tục xuất hiện 
lặp đi lặp lại, giông như con quạ của người thủy thủ cứ lại 
quay về với con thuyền nếu nó không thấy đất liền. '” 

Nếu tuệ này chưa trưởng thành, hành giả tiếp tục phân biệt 
(1) các hành ở hiện tại một lúc, (2) các hành ở quá khứ một 
lúc, (3) cách hành ở tương lai một lúc, (4) các hành bên trong 
một lúc, (5) các hành bên ngoài một lúc, (6) các sắc một lúc, 
(7) các danh một lúc, (8) các nhân một lúc, (9) các quả một 
lúc, (10) vô thường một lúc, (11) khổ một lúc, (12) vô ngã 
một lúc, để làm tuệ này trưởng thành. 


Tuệ Thuận Thứ (Anulomañãna), Tuệ Chuyển Tộc, 
(Gofrabhuiianad)., Tuệ Đạo (Maggañiapta). Tuệ Quả 
(Phalanana), Tuệ Phản Khán (Paccavekkhananand) 

Khi hành giả lặp lại, tu tập và trau dồi sự quân bình với các 
hành, tín tâm của hành giả sẽ thêm kiên định, tỉnh tấn được sử 
dụng tốt hơn, niệm được an trú tốt hơn, tâm định tốt hơn, 
trong khi sự quân bình với các hành được tăng trưởng tinh tế 
hơn. Sau đó, khi trí tuệ thiền của hành giả thoát ly khỏi sự 
diệt của các hành được gọi là “pavaf/a” và thấy bản chất vô vi 


Lỗ Ws, 2204-2095 


T2 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 
và không bị hoại diệt của Niết-bàn (Nibbana) được gọi là 
*apavafía”, lộ trình tâm sau đây sanh khởi. 

(Mandapañna)- "Na-Da-Ma-Pa-U-Nu-Go-Magsa- 
Phala-Phala" -Bh- 

(Tikkhapanna)- "Na-Da-Ma-U-Nu-Go-Magga- 
Phala-Phala-Phala" -Bh- 

Na = bhavahga-calana - hữu phần (hộ kiếp) rúng động 

Da = bhavangu-paccheda - hữu phần (hộ kiếp) dứt dòng 

Ma = manodvaravajjana - tâm hướng ý môn 

Pa = parikammna - chuẩn bị của Đạo (magga) 

U= upacara - cận hành của Đạo (magga) 

Nu = aøwloma - thuận thứ cho cái đi trước và cái theo sau 

Go = go#abbu - chuyên tộc 

Magøa = sofäpaffinagøa - Đạo Nhập Lưu 

Phala = sofãpaffi-phaia - Quả Nhập Lưu 

Bh = bhavanga - hữu phần (hộ kiến) 

Khi đối tượng của các hành là vô thường, hoặc khổ, hoặc 
vô ngã xuât hiện ở ý môn, tâm hữu phân (hộ kiêp) rúng động 
hai lân (Na-Da) và bị ngừng lại hay cắt đứt. Sau đó, /đm 
hướng ý môn (manodvaravajjana) (Ma) hướng dòng tâm đến 
đối tượng, thấm sát nó và quyết định xem nó là vô /#ường 
(anicca), khổ (dukkha) hay vô ngã (anafa). Sau đó, một trong 
bôn ứâm đại thiện dục giới tương ưng trí (ïãnasampayutia 
mahakusala cifa) sanh khởi bôn lần, phận sự là chuẩn bị 
(Pa), cận hành (U), thuận thứ (Nu), và chuyên tộc (Go). 

“Chuẩn bị” làm nhiệm vụ mở đầu cho việc chuẩn bị phát 
sanh Đạo. 

“Cận hành” có phận sự là tiếp cận Đạo. 

“Thuận thứ” làm thích ứng các phận sự thấy chân lý cả ở 


Thẻ Nhập Thiền Tuệ 73 


trong tám loại tuệ minh sát đi trước và ở trong ba mươi bảy 
yều tô giác ngộ (Bodhipakkhiya) theo sau. 

Tuệ kết hợp với ba tâm này (chuẩn bị - parikamma, cận 
hành - upacara, thuận thứ- anuloma) là tuệ mình sát cao nhất 
được biêt là “fuệ thuận thứ” (anuloma-ñiaa). 

Gotrabhu (chuyển tộc) không lây các hành làm đối tượng: 
nó lấy Nit-bàn làm đối tượng của nó và chỉ ra Niết-bàn, do 
đó âm Đạo (Magga của) có thê sanh khởi lên sau nó, cũng 
lấy Niết-bàn làm đôi tượng. Nó giỗng như con quạ của người 
thủy thủ chỉ ra đất liền đê con thuyên có thể hướng đến đất 
liền. Nó được gọi là tuệ chuyển tộc vì nó thay đổi dòng dõi 
của hành giả từ phảm nhán (puthujjana) sang thánh nhán 
(ariya). Cho đến ứâm chuyển tộc (gotrabhu ciia), hành giả 
vân còn là một phàm nhân (là người bị trói chặt bởi mười kiệt 
sử). Nhưng ngay khi /đm Đạo (Magga ciffa) sanh khởi, hành 
giả trở thành một thánh nhân. 

Mặc dù fuệ thuận thứ (anulomanana) là tuệ minh sát cuối 
cùng dẫn dắt đến sự giải thoát mà lấy các hành làm đối tượng, 
tuy nhiên, “fwê chuyên tộc” (gorabhunana) là tuệ cuôi cùng 
trong tất cả các loại tuệ minh sát dẫn dắt đến sự giải thoát. 

Tâm Đạo (Magsa cia) luôn luôn chỉ sanh khởi chỉ một 
lần, thực hiện bốn chức năng, đó là, (l) thấu rõ chân lý về 
khổ, (2) nhố tận gốc rễ tham ái là nguôn gốc của khổ, (3) 
chứng ngộ Niết-bàn, và (4) phát triển trọn vẹn Bát Thánh 
Đạo. 

Ngay sau khi /đm Đạo (Mlagga ca) diệt, quả của nó, tức 
là âm Quả (Phala ca), sanh Khởi hai lần không ngắt quãng 
theo thời gian (ahalhko), lầy Niêfƒ-bàn (Nibbana) làm đôi 
tượng. Lộ trình tâm này là cho hành giả có # tuệ chậm lụt 
(mandapaññä). Đối với hành giả có trí tuệ bén nhạy 


~T^~— 


(ikkhapaññä), thì tâm chuẩn bị (parikamma) văng mặt và 


74 Tôn Giả Äcinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


tâm Quả (Phala cifa) sanh khởi ba lần. Ngay khi tâm Quả 
sanh khởi, hành giả trở thành một vị hảnh Nhập Lưu 
(sotãäpanna'` `"). Hành giả có thê thọ hưởng sự an lạc vô song 
của Niết-bàn theo ý muốn và được đảm bảo hoàn toàn rằng 
không bao giờ tái sanh trong các cõi khổ. 

Tuệ kết hợp với tâm Đạo và tâm Quả được biết tương ứng 
là “tuệ Đạo” (Magganana) và “tuệ Quả” (Phalañana). 

Sau lô rình tâm đạo (magga-vfhi) và một vài tâm hữu 
phần (bhavahga cia) trôi qua, thông thường, năm /ô ứrình 
tâm phản khán (paccavekkhana-vithi) phát sanh. Qua những 
lộ trình tâm (vihï) này, hành giả (1) suy xét Đạo, (2) suy xét 
Quả, (3) suy xét Niết-bản, (4) suy xét các phiển não (tà kiến 
(đi/{h¡) và hoài nghĩ (vicikiccha)) đã được đoạn diệt, và (5) 
suy XÉt các phiền não chưa được đoạn diệt. Tuệ kết hợp với 
các ứốc hành tâm (javana cia) này được gọi là “£ệ phản 
khán” (paccavekkhanañana).` 


Tri Kiến Thanh Tịnh (Ñãnadassana-visuddhi) 


Nỗ lực làm thanh tịnh tâm từng bước một bắt đầu bằng tu 
tập giới đề đạt Giới thanh tịnh (siavisuddhi¡). Khi đạt được 
Tuệ thuận thứ, sáu giai đoạn thanh tịnh đầu tiên, tức là từ 
Giới thanh tịnh (stlavisuddhi) đến Đạo hành trì kiến thanh 
tịnh (pat†ipadananadassana-visuddhi) đã được viên mãn. Vào 
lúc chứng ngộ Đạo và Quả lần đầu tiên, giai đoạn thanh tịnh 
cuối cùng này được gọi là 7i Kiến Thanh Tịnh 
(Ñãnadassana-visuddhi) đã được chứng đạt. 

“Tri Kiến Thanh Tịnh” bao gồm đúng bốn Đạo tuệ, đó là, 
Nhập Lưu Đạo, Nhất Lai Đạo, Bất Lai Đạo, và A-la-hán Đạo. 


H6 Ws. 2315 
H7 Ws, 2315-316 


Thể Nhập Thiền Tuệ 75 


1..SofäpaffIndg9d- + HT Lưu Đạo 


Đạo này nhồ tận gốc rễ hai phiển não (kilesa), đó là, 
kiến (dithi) và hoài nghĩ. (vicikicchä) và ba kiết sử 
(samyojana), đó là, thán kiến (sakkaya-diffhi), hoài nghỉ 
(vicikicchđ) và giới cấm thủ (silabbataparämäsa). Nó cũng 
diệt trừ các phiền não thô bởi vì một vị thánh Nhập Lưu sẽ 
không làm bất kỳ hành động xấu ác nào. Vị thánh Nhập Lưu 
sẽ không bao giờ tái sanh trong các cõi khổ. 


2..Sakadãgami-magsga- Nhất Lai Đạo 


Đạo này không nhồ tận gốc rễ bất kỳ phiền não nào, nhưng 
nó làm giảm sức mạnh của các phiền não còn lại. Một vị 
thánh Nhất Lai sẽ chỉ bị tái sanh trong cõi dục một lần nữa 
mà thôi. 

3. .Anãgãmi-magga - Bất Lai Đạo 

Đạo này nhồ tận gốc rễ một phiền não nữa là sản (đosa), và 

hai kiết sử nữa là đực ái (kãmaräga) và sân hận (patigha). 


Một vị thánh Bất Lai sẽ không bị tái sanh trong cõi dục; vị ây 
sẽ chỉ bị tái sanh trong cõi Phạm Thiên. 


4. ArahatfIa-magga - 4-la-hún Đạo 

Đạo này nhồ tận gốc rễ tất cả các phiền não và kiết sử còn 
lạ. Như vậy, tâm của một vị A-la-hán thì hoàn toàn thanh 
tịnh. Một vị A-la-hán là một trong các vị Thánh mà các lậu 
hoặc đã bị diệt tận, vị ấy chỉ phải mang thân xác cuối cùng, 
các gánh nặng đã được đặt xuông, đã đạt được mục tiêu và đã 
tận diệt Hữu kiết sử, vị ấy có được chánh giải thoát với trí tuệ 
tối thắng và xứng đáng nhất cho thế gian và thiên chúng cúng 
dường. `” 


lồ Ws 2318 


76 Tôn Giá Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Điều này nên hiểu rằng ¿âm Quả (Phala-cia) tương ứng 
sẽ khởi sanh ngay tức khắc sau khi ứâm Đạo (Magga-cifa) 
tương ứng diệt và vị Thánh Tứ Quả có thể thọ hưởng quả 
tương ứng với Miế-bàn (Nibbäna) an lạc nhiều như ý muốn. 


Kết Luận 


Hướng dẫn chi tiết tối đa về thiền Vipassanä theo lời dạy 
của Đức Phật được miêu tả trong 7m Tạng Kinh Điển 
(Tipitaka), Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magsa), các Chú giải 
và Phụ Chú Giải PZj¡ khác. Nhiều phương pháp thực hành 
được sử dụng cho việc thấm sát, phân biệt và xác định danh- 
sắc, các nhân và các quả, nội thân và ngoại thân thuộc về quá 
khứ, hiện tại và tương lai đề đạt các kết quả như đã được 
miêu tả trong kinh điển. Nhiều hành giả, VỚI Sự hỗ trợ đầy sức 
mạnh của chánh định, có thể thấu suốt các pháp chân đề và 
phân biệt chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Sự hướng dẫn 
gần gũi và đúng đắn của người thầy là thiết yếu, các buổi 
trình pháp liên tục và mật thiết cần được thực hiện để đảm 
bảo rằng các hành giả đi đúng đường mà không có bất kỳ sự 
sai lệch nào. 

Nhiều hành giả hết sức hài lòng vì họ có thể thấu suốt sâu 
sắc phạm vi của thiền Vipassanäa và phân biệt chân lý bằng 
thắng trí. Nhiều hành giả đã hoàn tất toàn bộ khóa thiền 
Vipassana. Một số hành giả người Hoa từ Đài Loan, Việt 
Nam, Malaysia và Singapore ghi nhận rằng họ rất "hoan hỷ thọ 
trì thiền Vipassana theo từng chi tiết dựa trên ấn bản tiếng 
Hoa bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga). 

Tôn giả Äcimna, Trưởng Ban Thiền Sư Rừng Thiền Pa- 
Auk, đã viết tám Số tay Hành Thiền được các hành giả sử 
dụng như là sách chỉ đường, và năm tập sách lớn, tổng cộng 
3.500 trang, mô tả chi tiết thiền Định (Samafha) - thiền Tuệ 


Thể Nhập Thiền Tuệ 77 


(ipassana) đang được dùng đề hướng dẫn ở các Trung Tâm 
Rừng Thiền Pa-Auk với đầy đủ các lời giải thích và tham 
chiếu dưới tựa đề “Lộ Hành đến Niết-bàn” (Nibbänagãmini 
Paftipada). 


Tham khảo 

Tắt cả các chỉ dẫn tham khảo dựa vào Ấn Bản của Hội 
Đông Phật Giáo Myanmar lân thứ sáu. 

A. Anguttara Nikaya (Tăng Chị Bộ Kinh) 

Abh.A Chú giải Abhidhamma (VI Diệu Pháp) 

D. DIgha Nkaãya (Trường Bộ Kinh) 

D.A Chú giải Digha Nikaya (Trường Bộ Kmh) 

M. Matjlhma Nkkaya (Trung Bộ Kinh) 

MA. Chú giải Majhima Nikaya (Trung Bộ Kmh) 

S. Sarnyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh) 

SA. _ Chú giải Sarnyutta Nkãya (Tương Ưng Bộ Kinh) 

Ps.  Patsambhida Magøa (Phân Tích Đạo) 

Vs.  Visuddhi Magsa (Thanh Tnh Đạo) 

Vs.IT Phụ chú giải Vsuddhi Magøsa (Thanh Tmh Đạo) 


‹.ữt«© 


Mục Lục 


Thẻ Nhập Thiền Định (Samafha Bhãvan) .............. - --5-- 4 
TM ID CÁC 2224054) phacpdebosbil6tcselasuobaodsbeáeibairLadadsbelagh Š 
BẠT THỦYTT TRÌNH GHÍNH 2a ssasaoaooad 8 

CƠ: | HC 64353922 1056200200960510/66s0e náfe 61080 060155 tà6 0 Nón 60 Xã § 
Yêu Cầu Tu Tập Định (Samaãdhi) Tâm .............................-- 5: 8 
Thọ Trì Miệm Hơi Thở (Anãpãnassati)......................----- 555: 10 
Phương Pháp Đếm...........................2- 2 2© E+EkSEEeEEEEEEEEEerkerrkere J,” 
Nhận Biết Chiều Dài Hơi Thở Cũng Như Toản Thân Hơi 
THỦ tt gas 024e6et15%sfbibltseosdda ae SAgse tot Sáuss2/8405 24834 12sx©x l2 
2fY|-111f:] TỢI” FT oxy eo 205260661 cháo xà: Asus xe sa sai CHU hien s2 13 
Sự Xuất Hiện Tướng Của Định..........................--- 2 se xscse+rsee 14 
TU, TẬP 7 CHỦ (A1)GINđ:¿ptsauibinSalLlesgsg0i<88241,50A080288812013 15 
II: THỊCH,HÍ-2ig 22070062 ĐốG 8u nefaoslaft 040 20a9001a 60087386 S6:s 17 
Năm:Pháp: Thuận THHG2:24;6s 6x: i021412)A/A11660aa 6n 18 
Bốn Thiền Bảo Hộ (Caturarakkha-kamma†thana) ................ 19 
Tu Tập Thiền Tâm Từ (Mettä-Bhärvanäi).....................-------:- 20 
Niệm Ân Đức Phật (Buddhãnussafi)......................----- 2-5555: 24 
Quán Bất T tHH. (JẢSHD Hi BH VHRN co dáng G0A nghành a0 25 
Niệm Sự Chế (Mfarartiäiiussafi).....................èccĂceeeeeeriererie 26 
Tu Tập Định Bằng Các Biến Xứ H511 ) 106501 slfeade 28 
Kết 191171 S552632x2x1330ex)zexs2yaly5sbsìsxoseylg8gtialdestoltassaevEiil26 s38 a4 1g16 of 30 
„10511, HMO ác1/2ssiettoilcbbsasaodafntlvsbs Aulfoly s04 01t 680462 g6be, 31 

Thê Nhập Thiên Tuệ (ƒ72đssan4)...................... 5+ <+<<+ Đề 
TT) T. UTC sát) 20 t360esc4061004034i400601á0Á6§l00126d6dk 33 
BÀI THUYET TRÌNH CHÍNH...........................-----:--- 5: 36 

KIU/I 2| HIẾN 2222217 cào c0), 04056, 88881621)3301.0148133.6401262212a510 00 3632 36 
HhHTØNHILIHÍD,: 10 HT 9xs62xi2y8 2565 15400668xxa 10 vadcse caÐđ22e6Va3390SEdLSSagSues vi 36 


Mục Lục 


Xác Định Sắc (Quán Sắc) (Rữpa-kammatthãna hay Rũpa- 


;ĐùDD HÌNh;. con x9 ae sssenbdtfasoktireGseeil)Aifibss oi fkifbasssissbe 348 
Xác Định Danh (Quán Danh) (Nama-kammaf††hana hay 

0X TH] GTTDOQNG) s9 ssi32xslleo3ssskoDgtisieiutObssaostetibs2b 4I 
Đặc Tính Vô Ngã Trở Nên Rõ Ràng............................. ----«- -- 45 
Tuệ Xác Định Danh-Sắc ...........................--- 2 5s EvzxvrEvrseresreez 46 

Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh (Kankhavitarana-visuddhi) ............ 47 
Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Sắc ................................-----.. 47 
Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Danh ...............................--.----- -- 485 
Mười Sáu Loại Hoài Nghi Gắn Với Quá Khứ, Tương Lai Và 
ip112i5 8:1 nan. ố Ẻẽ số 485 
Phân Biệt Quan Hệ Nhân Quả Của Lý Duyên Khởi 
LÍ 0f1C 0501) assiiiadsils da su Vân ch 8Á thiên còn Ca hán 48 
Tuệ Phân Biệt Các Nhân Của Danh-Sắc (Nãma-Riipa)..... 54 

Đạo Và Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh (Maggãmagga- 

TQ, SHTI(đ<UISIHU(Ẩ NT): cá 60201 0x08066614a000LAXiS3 525.600. na 54 
Thọ Trì Thiền Vipassanä........................- 2-2 +£EeSExe+Exe+rxeeri =h 
Thọ Trì Thiền Vipassanä Theo Bốn Mươi Cách................. 58 
Thiền Vipassana Trên Các Nhân Và Các Quả Của Lý Duyên 
Khởi (PaficcasarnuDD đÏ) ,............. cà se se +sxsevesexes 58 
Thiền Vipassanä Theo Bảy Phép Quán Sắc và Bảy Phép 
Ôn 00 0n 1 03,101 62 120 ds1Yz6n set rier 59 
Tu Tập Tuệ Sanh Diệt (Udayabbaya-ha1ia).....................-.. 59 
Sự Xuất Hiện Các Ô Nhiễm Của Thiền Vipassanä............. 60 
Tuệ Về Đạo và Phi Đạo ..........................- 272 5c2zEczEtcEtrevrserrersee 61 

Đạo Hành Tri Kiến Thanh Tịnh (Patipadä-ñãnadassana- 

II A MU TDI ket ĐT Ai va kg 0 1Á tớ DA coi E23 Phu ti 61 
Thọ Trì Tứ Niệm Xứ (241?assan4)............................ --‹- c<++s+ 61 
Thiền Vipassanä Bằng Cách Phân Biệt Tỉnh Giác Tứ Oai 
Nghỉ (Iriyapatha-samDdjqffi4) ....................- «c5 +es+ss+cssesesss+ 63 
Tiến Đến Quán Sự Hoại Diệt (Bhangãnupassan8i)............. 64 
Thọ Trì Minh Sát Trí Đạt Tri (Ñãta-Ñãna Vipassanä)....... 65 


Sự Sanh Khởi Tuệ Vẻ Sự Xuất Hiện Kinh Hãi (Tuệ Kinh Úy) 
CHHHNHH |bauuu Soi Dao E0) 0e 1040000016 v0 0i 02 55 26a 66 


Mục Lục 


Sự Sanh Khởi 7ê Thấy Rõ Khuyết Điểm Và Sự Bất Toại 


Nguyện (Tuệ Hiểm Nguy) (Ädmavañiãia).....................-.----- 67 
Sự Sanh Khởi Tuệ Cảm Thọ Nhàm Chán Và Ghê Tởm (Tuệ 
Yếm Ly) (Nibbidäñiãïna)..................... 5-56 EtEEeErirkeerkeerrree 67 
Sự Sanh Khởi Tuệ Khao Khát Giải Thoát (Tuệ Dục Thoát) 
MIGIHUHiriÐgiQTHlNNG ) suss6sosysseskasGoRoistavaleiea Seo. 68 
Sự Sanh Khởi Tuệ Nỗ Lực Giải Thoát (Tuệ Quyết Ly) 
IStfiTSLTTIUINITIUITG is 6c va 200 0ê đánh Đi na ha 10g u40 vệ 68 
Sự Sanh Khởi Tuệ Hành Xả (Sankharupekkhanara) .......... 69 


Tuệ Thuận Thứ (Anulomañana), Tuệ Chuyển Tóc, 
(Gotrabhuñana), Tuệ Đạo (Maggañana), Tuệ Quả 


(Phalanana), Tuệ Phản Khản (Paccavekkhanañanna)......... „I 
Tri Kiến Thanh Tịnh (Ñănadassana-visuddihi).................... -- 74 
1. SofãpaffImagea - Nhập Lưu Địạo.......................... -.. --- -« «+s<+ 75 
2. Sakadäeami-magga - Nhất Lai Đạo.......................---5--55-: 75 
3. Anägami-magga - Bất Lai Đạo.......................-------s+ccszccse+ 75 
4. Arahatta-magøa - A-la-hán Đạo..........................-- -- «5+ +s++s5+ 75 
Kết HAT p6 izasgr1asoAfnetuifadtnseilele:0Bgfebkeost hintikeltee 76 


§Hiöinsg dị TS mẽ nh nan 6h ống. vốn 7 77 




















